


TIMANH 


Phương pháp 
tự cai nghiện 


NHÀ XUẤT BẢN THANH NIÊN - 2005 


Chương ï 


PHƯƠNG PHÁP TỰ 
CAI NGHIỆN THUÔC LÁ 


A. TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ 


Hàng năm thuốc lá, thuốc lào giết hại hàng triệu 
người trên thế giới. Hút thuốc là nguyên nhân của 
nhiều loại bệnh có nguy cơ đẫn đến tử vong. Những 
năm gần đây người ta ngày càng hiểu rõ các tác hại 
của hút thuấc lá, thuốc lào (gọi tắt là thuốc lá), 


I. THÀNH PHẢN, ĐỘC TÍNH CỦA THUỐC LÁ 

Trong khói thuốc lá chứa hơn 4.000 loại hóa 
chất. đrong đó có hơn 200 loại có hại cho sức khỏe, 
bao gầm chất gây nghiện và các chất gây độc. Người 
ta chia ra 4 nhóm chính: 

1. Nicotine 

Nicotine là một chất không màu, chuyển 
thành màu nâu khi cháy và có mùi thuốc khi tiếp 


xúc với không khí. NÑicotine được hấp thụ qua da, 
miệng và niêm mạc mũi hoặc hít vào phổi. Người 


5 


hút thuốc trung bình đưa vào cơ thể 1 đên 2mg 
Nicotine mỗi điễu thuốc hút. Hút thuốc lá đưa 
Nicotine một cách nhanh chóng đến não, trong vòng 
10 giây sau khi hít vào. 


Cơ quan Kiểm soát Dược và thực phẩm Hoa 
Kỳ (FDA) xếp Nicotine vào nhóm các chất có tính 
chất dược lý gây nghiện chủ yếu, tương tự như các 
chất ma húy Heroin và Cocain. Tác dụng gây nghiện 
của nicotine chủ yếu là trên hệ thần kinh trung 
ương với sự có mặt của các thụ thể nicotine trên các 
cấu trúc não. Chất alcaloide này tác động lên các 
thụ thể ở hệ thống thần kinh với chất dẫn truyền 
thần kinh dopamin. Dopamin là một hóa chất chính 
trong não điều chỉnh mong muốn sử dụng các chất 
gây nghiện, gây bài tiết adrenaline (nhịp tim 
nhanh, eo mạch ngoại vỉ, ứe chế eo bóp và chế tiết 
dịch vị dạ dày). Tuy nhiên trong cơ thể nicotine sẽ 
nhanh chóng được chuyển thành cotinin và thải trừ 
ra nước tiểu. 


2. Monoxit carbon (khí CO} 


Khí CO có nồng độ cao trong khói thuốc lá và 
sẽ được hấp thụ vào máu, gắn với hemoglobine với 
ái lực mạnh hơn 20 lần oxy. Với người hút trung 
bình 1 bao thuốc mỗi ngày thì hàm lượng hemoglo- 
bine khử có thể tới 7 - 8%. Sự tăng hemoglobine 
khử làm chuyển dịch đường cong phân tách 0Xy- 
hemoglobine dẫn đến giảm lượng oxy chuyền đến tổ 


6 


chức, gây thiếu máu tổ chức và có lẽ góp phần hình 
thành các mảng xơ vữa động mạch. 


3. Các phân tứ nhỏ trong khói thuốc lá 


Rhói thuấc lá chứa nhiều chất kích thích dạng 
khí hoặc đạng hạt nhỏ. Các chất kích thích này gây 
nên các thay đổi cấu trúc của niêm mạc phế quản 
dẫn đến tăng sinh các tuyến phế quản, các tế bào 
tiết nhày và làm mắt các tế bào có lông chuyển. Các 
thay đổi làm tăng tiết nhày và giảm hiệu quả thanh 
lọc của thảm nhảy-lông chuyển. Phần lớn các thay 
đổi này có thể hồi phục được khi ngừng hút thuốc. 

4. Các chất gây ung thư 

Trong khói thuốc lá có trên 40 chất trong số đó 
gồm cả các hợp chất thơm có vòng đóng như 
Benzopyrên có tính chất gây ung thư. Các hóa chất 
này tác động lên tế bào bề mặt của đường hô hấp 
gãy nên tình trạng viêm mạn tính, phá hủy tổ chức, 
biến đổi tế bào đến dị sản, loạn sản rồi ác tính hóa. 

5. Định nghĩa khói thuốc 

Có 3 kiểu khói thuốc: dòng khói chính, dòng 
khói phụ và khói thuốc môi trường. Dòng khói 
chính (M8) là dòng khói do người hút thuốc hít vào. 
Đó là luồng khí đi qua gốc của điếu thuốc. Dòng 
khói phụ (SS) là khói thuốc từ đầu điều thuốc đang 
cháy tỏa ra vào không khí, nó không bao gồm phần 
khói thuốc do người hút thở ra. Khói thuốc môi 


7 


trường (TS) là hỗn hợp của dòng khói phụ và khói 
thở ra của đồng khói chính cùng như các tạp chất 
nhiễm khuếch tán qua giấy quấn thuốc lá và đầu 
điều thuốc giữa các lần hút. 


BTS rất giống với MS: nó bao gồm hơn 3.800 
loại hóa chất. Điều đáng ngạc nhiên là SS có nhiều 
hỗn hợp gây ung thư mạnh hơn M8. Điều này là bởi 
vì S5 thường bị nhiễm hơn MS. 8S cũng khác với 
MS ở chỗ các sản phẩm độc có thể tồn tại dưới đạng 
khác nhau. Ví dụ nicotine chủ yếu ở dạng hạt rắn 
trong khói dòng chính, nhưng lại ở dạng khí trong 
khói thuốc mỗi trường. 


Kích thước các hạt phân tử rất khác nhau ở 
các loại khói thuốc khác nhau. Kích thước các phân 
tử rắn đao đồng trong khoảng từ 0,1 — 1 micromet 
trong dòng khói chính, nhưng từ 0,01 - micromet 
trong dòng khói phụ. Khi dòng khói phụ bị pha 
loãng hơn thì kích thước các hạt trở nên nhỏ hơn. Vì 
kích thước các hạt trong dòng khói phụ nhỏ hơn nên 
nó vào sâu hơn trong tổ chức phổi. (Theo nhự định 
nghĩa thì kích thước các hạt trong môi trường khói 
thuốc cũng nhỏ hơn trong dòng khói chính). 


6. Các nguy cơ gây bệnh của hút thuốc lá 


Vai trò gây bệnh của hút thuốc được chứng 
mình qua nhiều nghiên cứu trên thế giới cũng như 
ở nước ta. Hút 1 điều thuốc tức là đã tự mình làm 


8 


mất đi 5,5 phút cuộc sống. Tuổi thọ trung bình của 
người hút thuốc ngắn hơn so với người không hút 
thuốc từ 05 đến 08 năm. Hút thuốc làm tăng tỷ lệ 
tử vong từ 30 đến 80%, chủ yếu là do các bệnh ung 
thư (ung thư phối), bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, 
các bệnh tim mạch... Mức độ tăng nguy cơ phụ 
thuộc vào tuổi bắt đầu hút (hút thuốc càng sớm thì 
nguy cơ càng cao), số lượng thuốc hút trung bình với 
đơn vị là bao/năm tính bằng cách lấy số bao thuốc 
hút trung bình hàng ngày nhân với số năm hút (số 
lượng thuốc hút/ năm càng lớn thì nguy cơ càng cao) 
và thời gian hút càng dài thì nguy cơ cũng càng lớn. 


œ. Bệnh nghiện là gì cờ tại sao thuốc lá 
lại gây nghiện? 


Bệnh nghiện hay thói quen nghiện là thói 
quen có hại cho bản thân. Vì vậy, nghiện là một 
bệnh mãn tính hình thành đo dùng chất gây nghiện 
trong thời gian đài. Chất gây nghiện gây ra những 
tác hại về sức khỏe và tâm lý. 


Về mặt tâm lý, là sự phụ thuộc vào chất gây 
nghiện. Là một kiểu thói quen bắt buộc sử đụng 
chất gây nghiện, không thể cưỡng lại được việc 
không dùng. Loại khác là dùng chất gây nghiện như 
một thói quen thường lệ. Về mặt sinh lý, tiếp tục 
dùng chất gây nghiện dẫn tới cơ thể phụ thuộc 
thuốc. Sự phụ thuộc này nghĩa là khi không dùng 
nữa thì triệu chứng co giật và mệt mỗi xảy ra. 


Nicotine chứa trong thuốc lá cũng là chất gây 
nghiện. Hầu hết trong lúc hút, cơ thể đáp ứng nico- 
tỉne ngay tức khắc. Cảm giác thoái mái, yên tĩnh và 
hạnh phúc hơn trước khi hút. Những cảm giác dễ 
chịu này gây nghiện về mặt sinh lý. Nêu sau đó 
không hút nữa gây ra cảm giác muốn hút nhiều hơn 
nữa, cáu giận, bón chôn, lo âu và những triệu chứng 
khó chịu khác. Thật vậy, những triệu chứng này là 
triệu chứng phụ thuộc thuốc lá. Thêm vào đó, nico- 
tỉne càng ngày càng được sử dụng nhiều để làm 
giảm các cảm giác khó chịu và tránh những triệu 
chứng co giật. 

b. Dấu hiệu nghiện thuốc lá? 

Dấu hiệu nghiện thuốc lá bao gồm: 

- Hút hơn 7 điều một. ngày 

- Hút sâu và hút thường xuyên hơn 

- Hút loại thuốc chứa nicotine hơn 0,9mg 

- Hút trong vòng 30 phút ngay sau khi thức dậy 

- Khó khăn khi bỏ đi điễu đầu tiên của buổi sáng 

- Hút thường xuyên trong buổi sáng 

- Khó chịu khi ở trong khu vực cấm hút thuốc 

- Vẫn hút thuốc khi đang bệnh hay năm trên giường. 

II. MỨC ĐỘ NGUY HIẾM CỦA KHÓI THUỐC 

Việt Nam là nước đang phát triển có mức rủi 
ro về bệnh tật và tử vong do thuốc lá cao trên thế 


10 


giới. Theo ước tính, khoảng 7,5 triệu người Việt 
Nam (10% dân số hiện nay) sẽ chết sớm do các căn 
bệnh liên quan tới thuốc lá, trong đó 3,ð triệu người 
chết ở tuổi trung niên. 


Đó là lời cảnh báo được Bộ Y tế đưa ra tại Hội 
nghị “Triển khai kê hoạch hành động phòng chỗng 
tác hại của thuốc lá giai đoạn 2002 — 2010” tổ chức 
ngày 4-10 tại Hà Nội. Theo báo cáo của Bộ Y tế, tỷ 
lệ nam giới hút thuốc lá ở Việt Nam là 50%, nữ giới 
là 3,4%, 


Theo dự báo của Tế chức Y tế thế giới, đến 
năm 2020, số người chết vì thuốc lá sẽ nhiều hơn 
tổng số người chết do HIV/AIDS, bệnh lao và tai 
nạn giao thông đường bộ cộng lại. Dự báo tới nắm 
2030, cứ 6 người sẽ có một người chết do thuốc lá, 
nghĩa là mỗi năm thuốc lá cướp đi sinh mạng của 10 
triệu người. 

Nguy cơ ung thư phổi ở người hút thuốc thụ 
động cao hơn 30% - 100% so với người không tiếp 
xúc với môi trường khói thuốc. 17% các trường hợp 
bị ung thư phổi ở người không hút thuốc lá là do hít 
phải khói thuốc trong gia đình từ khi cồn trẻ. 

1. Thuốc lá gây ra những tác hại gì? 

Hút thuốc lá, không những ảnh hưởng đến sức 
khỏe bàn thân mà còn ảnh hưởng những người 
xung quanh. 


11 


a. Tổn thương chính bạn 


Khói thuấc lá biến nước bọt thành tác nhân 
ung thư. 


Bản thân khói thuốc lá không chỉ độc hại, nó 
còn khiến cơ thể phản bội lại chính mình. Khói 
thuốc trực tiếp phá hủy các phân tử hữu ích trong 
nước bọt và biến nó thành độc tô kích thích bệnh 
ung thư miệng phát triển. 


Nước bọt vốn có chứa các thành phần chống 
oxy hóa bảo vệ cơ thể khôi bệnh ung thư. Tuy nhiên, 
khói thuốc lá đã phá hủy những phân tử này, “làm 
cho nước bọt mất đi tác dụng vốn c6, đồng thời biến 
nó thành “kẻ phản bội” với một hợp chất nguy 
hiểm”, tiến sĩ Rañ Nagler đến từ Viện Công nghệ 
Technion-Israel khẳng định. 

Trên Tạp chí Ủng thư của Anh, Nagler và cộng 
sự đã trình bày về ảnh hưởng của khói thuốc lá trên 
các tế bào ung thư. Họ đã cho một nửa số tế bào ung 
thư tiếp xúc với loại nước bọt nhiễm khói thuốc, 
nửa còn lại xúc tác với nước “lành”. Kết quả cho 
thấy, nhóm tế bào tiếp cận với nước bọt “dữ” đã trở 
nên hung hãn hơn; thời gian xúc tác càng lâu thì số 
lượng tê bào bệnh càng tăng. 

“Không ít người đã bị sốc khi biết rằng thứ 
nước bọt nhiễm khói thuốc lá còn nguy hiểm gấp 
nghìn lần chỉ riêng khói thuốc”, Nagler nói. Hút 


13 


thuốc và uống rượu là những yếu tố hàng đầu gây 
ung thư miệng, bao gồm ung thư lưỡi, vòm miệng, 
môi, lợi, thanh quản và họng. Thế giới mỗi năm có 
gần 400.000 ca bệnh mới, chủ yếu tập trung ở các 
quốc gia đang phát triển. Tỷ lệ sống sót trong ð năm 
chỉ chiếm 50%. 

Hút thuốc là một chứng nghiện. Tút thuốc lá có 
chứa nicotine là chất gây nghiện, làm cho việc bỏ 
thuốc lá rất khó khăn. Thực tế, kế từ khi báo cáo của 
các bác sĩ ngoại khoa tổng quát ở Mỹ năm “964 về tác 
hại của thuốc lá thì hàng triệu người đã bỏ thuốc. 


Ở Mỹ vẫn còn khoảng 400.000 người tử vong 
mỗi năm do những bệnh có liên quan đến hút thuốc 
lá. Hút thuốc lá làm gia tăng nguy cơ mắc ung thư 
phổi, nhồi máu cơ tìm, đột quy và những ung thư 
khác. Hơn nửa,, hút thuốc lá có lẽ là nguyên nhân 
có khả năng nhất gây ra những bệnh hô hấp. 

b. Tốn thương những người xung quanh 

Khói thuốc ảnh hưởng không chỉ bản thân 
người hút mà còn ảnh hưởng đến những người xung 
quanh trong gia đình, đồng nghiệp và những người 
khác gọi là hút thuốc thụ động. Trong số những 
người trẻ 18 tháng tuổi, hút thuốc lá thụ động liên 
quan 300.000 ca viêm phế quản và viêm phối mỗi 
năm. Ngoài ra, cha mẹ hút thuốc làm tăng nguy cơ 


13 


mắc những bệnh về tai giữa, ho, khò khè và làm 
nặng thêm tình trạng hen phế quản ở con. 

Nếu cả hai cha mẹ đều hút, thì đứa trẻ khi đến 
tuổi thiếu niên sẽ đễ hút gấp hai lần so với đứa có 
cha mẹ không hút. Ñgay cả trong gia đình có một 
người hoặc cha hoặc mẹ hút, thì đứa trẻ khi lớn lên 
cũng thích hút thuốc hơn. Phụ nữ mang thai hút 
thuốc lá thường sinh ra những đứa trẻ nhẹ cân, và 
sức khỏe không tốt, khoảng 4.000 trẻ sinh ra chết 
mỗi năm ở Mỹ có liên quan đến thuốc lá. 

2. Hút thuốc và các bệnh ung thư 

Ở Mỹ có nhiều nghiên cứu về sự liên quan 
giữa sử dụng thuốc lá và ung thư đã được tiến 
hành, các nghiên cứu này ước tính rằng khoảng một 
phần ba trong tổng số người chết vì ung thư liên 
quan tới sử dụng thuốc lá. Thuốc lá gây ra xấp xỉ 
90% tổng số người chết vì ung thư phổi và hút thuốc 
lá còn gây ra ung thư ở nhiều các phần khác như 
họng, thanh quản, thực quản, tuyến tụy, tử cung, cổ 
tử cung, thận, bàng quang, ruột và trực tràng. 

* Ứng thư phổi 

Cách đây gần 50 năm, Doll và HiMH đã chỉ ra 
rằng hút thuốc lá gây ung thư phối và tỷ lệ tử vong 
do ung thư phối tăng theo số lượng thuốc hút. Trên 
thế giới tỉ lệ mắc ung thư phổi tăng khá nhanh 
trong vòng 60 năm qua, tăng hơn nhiều so với các 


14 


loại ung thư chính khác và tỉ lệ này cho thấy có sự 
liên quan mật thiết với việc số người hút thuốc tăng 
lên. Tỷ lệ ung thư phổi thấp ở những quần thể dân 
cư không phổ biến hút thuốc lá. 


Hút thuốc là nguyên nhân chính gây ung thư 
phối, khoảng 87% trong số 177.000 ca mới mắc ở Mỹ 
năm 1996 là do thuốc lá, còn lại là đo các nguyên 
nhân khác như: ô nhiễm môi trường, bệnh nghề 
nghiệp, ăn uống, cơ địa và các yếu tố di truyền. 90% 
trong số 660.000 ca được chẩn đoán ung thư phổi 
hàng năm trên thế giới là người hút thuốc lá. Giả 
định nguy cơ của những người không hút thuốc lá 
bị ung thư phối là 1 thì nguy cơ bị ung thư phổi của 
những người hút thuốc cao hơn gấp 10 lần. Mức độ 
tăng nguy cơ khác nhau tùy theo loại tế bào ung 
thư, nguy cơ bị ung thư biểu mô tế bào vảy và ung 
thư biểu mô tế bào nhỏ ở những người hút thuốc 
tăng 5 đến 20 lần trong khi nguy cơ bị ung thư biểu 
mô tuyến và ung thư biểu mô tế bào lớn tăng 2 đến 
5 lần những người không hút thuốc. 


Mức độ nguy cơ sẽ tăng lên cùng với số năm 
hút thuốc lá, số lượng thuốc lá tiêu thụ hàng ngày 
và lứa tuổi lúc bắt đầu hút thuốc lá. Hút bao nhiêu 
thuốc thì tăng nguy cơ bị ung thư phối? Người ta 
thấy rằng với bất kỳ lượng thuốc hút nào cũng gây 
tăng nguy cơ mắc ung thư phổi. Nói cách khác 
không có giới hạn dưới của lượng thuốc hút cần 


15 


thiết để gây ung thư phổi. 'Thời gian hút thuốc lá 
cũng rất quan trọng, thời gian hút càng dài thì tác 
hại càng lớn, 


Những người không hút thuốc mà kết hôn với 
người hút thuốc, tỷ lệ chết vì ung thư phổi cao hơn 
20% so với người kết hôn với người không hút thuốc 
và tỷ lệ chết vì ung thư phổi cũng tăng lên cùng với số 
lượng thuốc được hút bởi người vợ hoặc người chồng. 

Chỉ khoảng 13% bệnh nhân ung thư phối sống 
Sót sau ð năm. Tỉ lệ chết do ung thư phổi ở nam giới 
có hút thuốc cao gấp 22 lần so với nam giới không 
hút thuốc, còn ở nữ thì gấp khoảng 12 lần. Trong 
khi rất nhiều phụ nữ tin rằng ung thư vú là nguyên 
nhân chính gây tử vong ở nữ thì đến năm 1988 ung 
thư phổi lại cao hơn nhiều so với ung thư vú trong 
các trường hợp tử vong ở phụ nữ. 


Hút thuốc thụ động cũng làm tăng nguy cơ 
mắc ung thư phối với chỉ số nguy cơ tương đối 
khoảng từ 1,2 đến 1,5. Khi đồng thời hút thuấc và 
có tiếp xúc với yếu tố độc hại khác thì nguy cơ gây 
ung thư phổi sẽ tăng lên gấp nhiều lần, 


* Các loại ung thư ở các bộ phận thuộc 
đẫầu cà cổ 

Các loại ung thư các bộ phận thuộc đầu và cổ 
bao gồm ung thư thực quản, thanh quản, lưỡi, 
tuyến nước bọt, môi, miệng và họng. Những nguy cơ 


16 1-222 


của các bệnh ung thư này sẽ tăng dần cùng với số 
lượng và thời gian.hút thuốc. Hút thuốc lá và 
nghiện rượu là hai yếu tố mạnh nhất gây ung thư ở 
các bộ phận thuộc đầu và cổ, Nghiện rượu và các 
sản phẩm chế xuất từ thuốc lá cùng nhau tăng nguy 
cơ về lâu dài gây ung thư. 


- Ứng thư thực quản. Nguy cơ phát bệnh ung 
thư thực quản của người hút thuốc càng lớn hơn 8 
tới 10 lần người không hút thuốc. Những nguy cơ 
này sẽ bị tăng thêm từ 25 tới 50% nếu người hút 
thuốc sử dụng nhiều rượu. 

- Ứng thư thanh quản. Hút thuốc gây nên 80% 
trong tổng số ung thư thanh quản. Người hút thuốc 
chịu nguy cơ mắc bệnh ung thư thanh quản lớn hơn 
12 lần so với người không hút thuốc. 

- Ủng thư miệng. Hút thuốc là nguyên nhân chủ 
yêu của các bệnh ung thư lưỡi, tuyến nước bọt, miệng 
và vòm họng. Những người nam giới hút thuốc có 
nguy cơ lớn gấp 97 lần phất triển các bệnh về ung 
thư miệng hơn những nam giới không hút thuốc, 

- Ứng thư mũi. Về lâu đài người hút thuốc sẽ 
có nguy cơ cao gấp hai lần hơn người không hút 
thuốc trong phát bệnh ung thư mũi, 

* Ủng thư thận ouà bàng quang 


Người hút thuốc có nguy cơ mắc ung thư cả 
thân và bàng quang. Trong tổng số ca tử vong do 


2:222 17 


ung thư bàng quang, thì ước tính khoảng 40 tới 70% 
là vì sử dụng thuốc lá. 


* ng thư tuyên tụy 


Tuyến tụy là tuyến dễ bị ung thư vì khói thuấc 
vào cơ thể tới tuyến tuyện qua máu và túi mật. Ước 
tính rằng thuốc lá là nguyên nhân của 30% của tổng 
số ung thư tuyến tụy. 


* Ủng thư bộ phận sinh dục 


- Ưng thư âm hộ: Ung thư âm hộ là một phần 
của bộ phận sinh đục nữ thông thường hiếm gặp . 
Tuy nhiên phụ nữ hút thuốc có nguy cơ gấp đôi mắc 
ung thư âm hộ. 


- Ứng thư tử cung: Sự liên quan giữa hút thuốc 
và ung thư tử cung chỉ mới được phát hiện gần đây. 
Có ít nhất 12 nghiên cứu đã thấy phụ nữ hút thuốc 
có nguy cơ bị ung thư tử cung và nguy cơ tăng cùng 
với số lượng và thời gian sử dụng thuốc. 

- Ung thư dương vật: Ung thư dương vật đã 
trở nên ngày càng phổ biến ở nam giới hút thuốc 
hơn là những người nam không hút thuốc. 

* Ứng thư hậu môn cờ trực trùng 

Bằng chứng mới đây đã phát hiện ra hút thuốc 
lá đóng vai trò tác nhân gây ung thư hậu môn và 
đại trực tràng. Cũng trong một nghiên cứu diện 
rộng được tiến hành ở Mỹ, đối với nam và nữ, 


18 


những người hút thuốc, có nguy cơ mắc bệnh ung 
thư tăng từ 75 tới 100%... so với những người cùng 
lứa tuổi không hút thuốc. 


* Hút thuốc uờ bệnh truy thư tú 


Hút thuốc có thể giết chết những bệnh nhân bị 
ung thư vú. Các nhà nghiên cứu của Trung tâm FPox 
Chase ở Philadelphia cho biết việc ngăn ngừa thói 
quen hút thuốc ở những người bị bệnh ung thư vú 
đã được phẫu thuật hay chiếu xạ có thể kéo đài sự 
sống cho họ. 


Nghiên cứu này được tiến hành trên 1.039 
bệnh nhân ung thư vú, cả những người hút thuốc, 
không hút thuốc đã được chữa theo cách phẫu thuật 
và chiếu xạ ở Fox Chase từ tháng 3-1970 đến tháng 
12-2002. 


Các nhà nghiên cứu so sánh tỷ lệ giữa người 
chết vì ung thư vú đã hút thuốc với những người 
không hút thuốc và cho thấy rằng những người hút 
thuốc cả trong quá khứ và hiện tại đều có liên quan 
tới sự gia tăng khoảng cách biến đổi và chết vì ung 
thư vú. 

“Những người tiếp tuc hút thuốc trong suốt 
thời gian trị bệnh sẽ không sống lâu bằng những 
người đã ngừng hút thuốc. Những người này nên 
chấm dứt hút thuốc trong khi điều trị bệnh ung thư 


19 


vú”, bác sĩ chuyên khoa ung thư Nguyễn H. Khanh 
của trung tâm Eox Chase, phát biểu. 


3. Hút thuốc và các bệnh hô hấp 


Hút thuốc là nguyên nhân được biết đến nhiều 
không những gây ung thư phổi mà nó còn gây ra 
nhiều bệnh phối khác nữa. Ở phần này chúng tôi sẽ 
điểm qua về ảnh hưởng của thuốc lá như thế nào 
đến chức năng phối và sau đó sẽ tập trung chỉ tiết 
hơn vào những bệnh phối hay gặp do hút thuốc. 


* Ảnh hưởng của thuốc lá đền chức năng phối 


Khi chúng ta hít vào, không khí sẽ vào đường 
hô hấp trên qua lỗ mũi và miệng, nơi không khí 
được lọc, sưởi ấm và làm ấm. Không khí hít vào sẽ 
đi qua khí quản để vào phổi. Trong mỗi phổi đều có 
hệ thống phê quản, phế quản gốc như là nhánh 
chính của cây với các cành cây nhỏ là những phê 
quản, sau 17 ~ 90 lần phân chia thành các tiểu phế 
quản, từ các tiểu phế quản đó sẽ dẫn đến các túi 
nhỏ chứa khí gọi là phế nang, nó giống như là chùm 
nho. Ở phế nang quá trình trao đổi khí sẽ xảy ra. 
Máu sẽ đổi CO: lấy O› sau đó sẽ mang Ö: đến các tổ 
chức của cơ thể. 


Hệ thông hô hấp có một số hàng rào bảo vệ để 
chỗng lại các bệnh. Quá trình lọc ở đường hộ hấp trên 
giúp ngăn chặn vi khuẩn, virus và các chất gây kích 
thích từ ngoài vào trong phối. Khí quản và tổ chức 


20 


phối sản xuất ra chất nhày giúp cho việc lấy và mang 
các chất bẩn ra ngoài. Hỗn hợp chất nhây và tạp chất 
nhiễm sẽ được đưa ra ngoài nhờ các lông nhỏ li ti gọi 
là lông chuyển, những lông này lay động rất nhanh 
về phía trên, trong một số vùng, tốc độ của lông 
chuyển rất cao tới 1.000 lần trong một phút. 

Rhi khói thuốc đi vào qua miệng thì người hút 
thuốc đã vô tình bỏ qua cơ chế bảo vệ thứ nhất đó 
là quá trình lọc ở mũi. Những người hút thuốc 
thường bài tiết nhiều đờm hơn những người không 
hút thuốc mà khả năng đưa đờm ra khỏi đường hô 
hấp lại kém hơn. Điều này là do hệ thống lông 
chuyển ở người hút thuốc bị liệt thậm chí bị phá 
hủy. Khói thuốc cũng làm thay đổi cấu trúc các 
tuyến nhầy và do vậy các thành phần của chất nhầy 
cũng bị thay đổi. Đôi khi các tuyến tiết nhầy bị tắc 
lại làm giảm khả năng bài tiết đờm. Hậu quả cuối 
cùng là chất nhầy ở những người hút thuốc bị 
nhiễm bởi các chất độc hại, và bị giữ lại nhiều trong 
tổ chức phổi cân trở sự lưu thông trao đổi khi. 


Những sự thay đổi cấu trúc phổi ở những 
người hút thuốc làm giảm khả năng lấy oxi của 
phổi. Khói thuốc phá hủy phá nang làm giảm tính 
đàn hồi của phổi và làm giảm khả năng trao đổi oxy. 
Phối của những người hút thuốc bị giảm điện tích 
bề mắt và giảm mạng mao mạch, điều này có nghĩa 
là dòng máu lưu thông qua phổi bị giảm, dẫn đến 


21 


làm giảm cung cấp chất định dưỡng và oxy cần thiết 
cho cả mô phổi và các tổ chức khác trong cơ thể để 
duy trì sự khỏe mạnh và chức năng bình thường 
của chúng. 


Hút thuốc cũng gây ra hiện tượng gọi là tăng 
tính đáp ứng đường thở. Do ảnh hưởng của các chất 
độc hại trong khói thuốc, đường thở bị co thắt. Khi 
điều này xảy ra thì luồng khí hít vào và thở ra đều 
bị cản trở ở người hút thuốc, và do đó hình thành 
các tiếng ran rít, ran ngáy và có thể bị khó thở. 


Ở những người hút thuốc, nhiều thông số chức 
năng không khí thay đổi, trong đó thể tích khí thở ra 
gắng sức trong giây đầu tiên (FEV1) giảm rất nhiều. 

Khói thuốc làm giảm sự phát triển của phổi và 
gây viêm tổ chức phổi ở trẻ nhỏ và thiếu niên biểu 
hiện bằng tốc độ tăng FEV1 chậm lại. Ở lứa tuổi từ 
20 — 30 khi hút thuốc thì tốn thương phối lại khác. 
Khi ở giai đoạn này của cuộc sông, phổi tăng trưởng 
theo kiểu cao nguyên. Ở người hút thuốc, giai đoạn 
phát triển này ngắn lại và làm các bệnh lý gây ra đo 
hút thuốc sớm xuất hiện. Ở lứa tuổi trên 30 nếu hút 
thuốc tốc độ giảm FEVI1 sẽ tăng gấp đôi (khoảng 
40ml/năm) so với người không hút thuốc (khoảng 
90m1/năm). Những người hút thuốc ở tuổi càng trẻ 
thì thời gian hút để gây bệnh liên quan đến đường 
hồ hấp càng ngắn so với những người bắt đầu hút ở 
tuổi muộn hơn. 


22 


* Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 


Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (BPTNMT) là 
thuật ngữ để chỉ những tốn thương ở phổi có liên 
quan đến sự tắc nghẽn đường thở. Bệnh phổi tắc 
nghẽn mạn tính đặc trưng bởi sự rối loạn thông khí 
tắc nghẽn không hồi phục hoàn toàn, được khẳng 
định chẩn đoán đưa vào đo hô hấp ký đồ với nghiệm 
pháp giãn phế quản không hồi phục hoàn toàn. 
Theo WHO, trên thế giới năm 2001 có khoảng 600 
triệu người mắc BFTNMT. Bệnh tiến triển kéo dài 
trong nhiều năm và cuối cùng dẫn đến tâm phế mạn 
và tử vong. Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính là 
nguyên nhân tử vong đứng hàng thứ 4 trên toàn thế 
giới. Mối liên quan giữ bệnh phổi tắc nghẽn mạn 
tính và hút thuốc cũng mạnh như ung thư phổi. 
Thuốc lá là nguyên nhân quan trọng nhất gây ra 
BPTNMT, có 15% những người hút thuốc lá sẽ có 
triệu chứng lâm sàng BPTNMT và 80 - 90% người 
mắc BPTNMT là nghiện thuốc lá. 


Hút thuốc lá làm cho các yếu tố nguy cơ khác 
của bệnh này trở nên mạnh hơn. Đặc biệt những 
người hút thuốc lá bị ảnh hưởng xấu hơn bởi ô 
nhiễm môi trường, nhiễm trùng và phơi nhiễm với 
các chất khói độc so với người không hút thuốc. 
Người hút thuốc có tỉ lệ tử vong do bệnh phổi tắc 
nghẽn mạn tính cao gấp 10 lần so với người không 
hút thuốc. 


23 


* Bệnh hen 


Hen được đặc trưng bởi tính phản ứng quá 
mức của đường dẫn khí. Sự phản ứng quá mức này 
dẫn đến các cơn hen, bệnh nhân có thở khò khè, ho 
hoặc khó thở. 


Hút thuốc không phải là nguyên nhân gây ra 
cơn hen nhưng nó làm cho tình trạng bệnh hen 
nặng lên, giảm cử động của lông chuyển phế quản, 
tăng nhạy cảm với nhiễm trùng, tăng giải phóng các 
chất dị ứng tác dụng nhanh và phá hủy các đường 
dẫn khí nhả. Tỷ lệ tử vong ở người bị hen đang hoặc 
đã từng hút thuốc tăng gấp trên 9 lần so với những 
người không hút thuốc. 

* Nhiễm trùng dường hô hắp 


Những người hút thuốc hay bị nhiễm trùng 
đường hô hấp hơn những người không hút thuốc và 
thường bị nặng hơn. Trẻ em có bố mẹ hút thuốc lá 
bị bệnh đường hô hấp nhiều hơn trẻ em có bố mẹ 
không hút thuốc. 

Những người hút thuốc không chỉ hay bị viêm 
phổi hơn mà cồn bị tử vong nhiều hơn. Những người 
phụ nữ có thai bị viêm phối mà hút hơn 10 điều 
thuốc/ ngày, có tiên lượng xấu hơn những người 
không hút (chết mẹ - con, ...). 

Những người hút thuốc cũng hay bị cúm. 
Vaccin phòng cúm ít hiệu quả đối với người hút 


24 


thuốc, và tỉ lệ tử vong đo cúm ở người hút thuốc cao 
hơn nhiều so với nhóm người không hút thuốc. 

4. Hút thuốc và các bệnh tim mạch 

Từ năm 1940, người ta đã thầy có mỗi liên hệ 
giữa hút thuốc lá và nguy cơ bị bệnh tim mạch. Dù 
hút một vài điều thuốc trong ngày cũng làm tăng 
nguy cơ mắc bệnh này. Mối liên quan chặt chẽ giữa 
hút thuốc lá và bệnh tim mạch không chỉ thấy ở cả 
2 giới, trong lớp trẻ và người già mà còn thấy ở tất 
cả các chủng tộc. Hút thuốc làm tăng nguy cơ mắc 
bệnh lên gấp 2 — 3 lần và có còn tương tác với các 
yêu tô khác làm tăng nguy cơ lên gấp nhiều lần. 
Những bệnh mà người hút thuốc có nguy cơ mắc cao 
là xơ vữa độngmạch, bệnh mạch vành, đột quy, rỗi 
loạn nhịp tim, đột tử, nhồi máu cơ tim, phình động 
mạch chủ. Trong số đó bệnh mạch vành là quan 
trọng nhất, ước tính chiếm khoảng hơn một nửa 
trường hợp tử vong vì bệnh tim do hút thuốc. Không 
có bằng chứng chứng minh rằng hút thuốc lá đầu 
lọc hay các loại khác nhau của thuốc lá làm giảm 
được yêu tô nguy cơ. 


Các nghiên cứu về sinh lý bệnh đã xác định 
được cơ chế chung mà qua đó khói thuốc lá có thể 
gây nên bệnh tim mạch. Những người hút thuốc có 
sự tăng nồng độ các sản phẩm oxy hóa bao gồm cả 
cholesterol LHL oxy hóa, và làm giảm nồng độ của 
cholesterol HDL, một yếu tố bảo vệ tim. Những yếu 


25 


tổ này cùng với các ảnh hưởng trực tiếp của CO2s và 
nicotine gây tổn thương nội mạch. Có thể thông qua 
những cơ chế này mà ở những người hút thuốc có 
tăng phản ứng của mạch máu. Sự giảm cung lượng 
của dòng máu mang oxy làm nguy cơ thiêu máu cợ 
tỉm tăng lên và tăng cả nguy cơ bị co thắt mạch 
vành. Hút thuốc cũng liên quan đến tăng nồng độ 
fibrinogen và tăng kết đính tiểu cầu. 


* Hút thuốc ảnh hưởng đến nhịp tim uèà 
huyết áp 

Khi hít khói thuấc vào sẽ gây ra một số tác 
động ngay lập tức lên tim và mạch máu. Hút thuốc 
kích thích hệ thống thần kinh tự động của tim. 
Trong phút đầu của quá trình hút thuốc nhịp tim 
bắt đầu tăng lên, có thể gây tới 30% trong 10 phút 
đầu hút thuốc. Nhịp tìm có thể giảm xuống từ từ 
nêu tiếp tục hút thuốc, nhưng không bao giờ trở về 
bình thường nếu chưa ngừng hút. 


Một tác động quan trọng khác là gây tăng 
huyết áp cấp tính. Trong một số nghiên cứu cho 
thấy rằng huyết áp trở về bình thường giữa các lần 
hút thuốc, nhưng nếu hút nhiều lần trong này dẫn 
đến tăng huyết áp trung bình. Hút thuốc cũng làm 
tăng huyết áp dao động. Trong khi tăng huyết áp có 
thế dẫn đến các bệnh tìm mạch, tăng huyết áp dao 
động thậm chí còn nguy hiểm đến tim hơn, 


26 


Hút thuốc còn làm giảm tác dụng điều trị tăng 
huyết áp. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng hút thuốc 
làm mất tác dụng của thuốc điều trị tăng huyết áp. 
Một cơ chế mà hút thuốc làm mất tác dụng của 
thuốc là do nó kích thích gan sản xuất ra enzym vào 
trong máu làm hạn chế tác dụng của thuốc. 


* Bệnh mạch ouành: 


Hút thuốc chủ động đã được biết chắc chắn là 
một yêu tổ nguy cơ của bệnh mạch vành, nhưng tiếp 
xúc với môi trường khói thuốc bay hút thuốc thụ 
động thì nguy cơ bị bệnh mạch vành tăng 20 ~ 30%. 
Những người hút thuốc có nguy cơ mắc bệnh mạch 
vành tăng gấp 2 - 4 lần và tử vong nhiều hơn 
khoảng 70% do bệnh này. 


Nguyên nhân dẫn đến bệnh mạch vành là do 
xơ vữa động mạch. Lớp nội mạch có thể bị phá huy 
do một số tác nhân sau: cao huyết áp, hóa chất độc 
(như các chất tìm thấy trong khói thuốc) và mỡ máu 
cao. Những hóa chất như hydrocarbon thơm đa 
vòng là chất gây ung thư có trong thuốc lá cũng có 
tác dụng gây hình thành mảng xư vữa. 


Hút thuốc là nguy cơ cao gây xơ vữa động 
mạch, tăng huyết áp và tăng cholesterol máu. Khi 
phối hợp với các yếu tố nguy cơ này, hút thuốc tạo 
ra những ảnh hưởng rất lớn, lớn hơn nhiều so với cả 
hai yếu tổ nguy cơ riêng rẽ cộng lại. 


27 


* Đau thắt ngực oờ nhồi máắu cơ từn 


Những người hút thuốc hay bị các cơn đau 
thắt ngực và nhồi máu cơ tỉm nhiều hơn ở những 
người không hút thuốc. Ở những người hút thuốc 
thì tuổi bất đầu bị nhồi máu cơ tim sớm hơn, nguy 
cơ tái phát cơn nhồi máu trong một nắm gấp 9 lần 
sơ với người không hút thuốc. 


Khi so sánh với những người không bao giờ 
trút thuốc thì những người hút thuốc có nguy cơ bị 
cơ thắt mạch vành cao gấp 20 lần, thời gian bị cơn 
cơ thắt mạch vành kéo dài hơn và ở những mức 
gắng sức thấp hơn so với người không hút thuốc. Co 
thắt mạch vành có thể xảy ra sau khi chỉ hút một 
điều thuốc. 

* Rối loạn nhịp tìm uà đột tử 


Khói thuốc làm tăng tiết catecholamine, một 
hoạt chất tự nhiên trong cơ thể như adrenaline, có 
thể gây ra loạn nhịp tim nguy hiểm đến tính mạng 
là ngoại tâm thu thất và rung thấy gây đột tử. 
Nhóm nghiên cứu của trung tâm y khoa Chaim 
Sheba, Tel Hashomer, Israel tiến hành nghiên cứu 
hơn 3.000 trường hợp bị nghẽn động mạch vành. Và 
mỗi trường hợp đều bị bệnh tim hoặc bị tìm với 
những bệnh có liên quan, và thời gian mắc bệnh 
trung bình là 8 năm. Kết quả nghiên cứu cho thấy 
những người hút thuốc có nguy cơ chết vì tim ngừng 


28 


đập đột ngột gấp đôi những người không bao giờ hút 
thuốc. Và những người từ bỏ thói quen thuốc lá của 
mình thì nguy cơ chết đột ngột vì bệnh tìm dường 
như biến mắt ngay lập tức. 


* Phình động mạch chủ 


Bắt kỳ ai cũng có thể bị xơ vữa động mạch chủ, 
nhưng những người hút thuốc có nguy cơ cao các 
mảng xơ vữa đó lớn lên. Những mảng xơ vữa đó làm 
cho thành động mạch bị yếu đi và tạo thành chỗ 
phình, hoặc túi phình ở thành mạch. Những chỗ 
thành mạch yếu này có thể vỡ. Ở những người hút 
thuốc thì tỉ lệ phình động mạch chủ nhiều gấp 8 lần 
và tỉ lệ chết do vỡ phình mạch cao hơn rất nhiều so 
với người không hút thuốc. 


* Bệnh cơ tim 


Những người hút thuốc lá có nguy cơ bị bệnh cơ 
tim cao hơn so với người không hút thuốc. Khói 
thuốc gây bệnh bằng cách phá hủy các động mạch 
nhỏ, hoặc có lẽ CƠ trong khói thuốc làm tốn thương 
trực tiếp cơ tim. Có thể hút thuốc còn làm tăng tính 
nhạy cảm với nhiễm virus đẫn đến bệnh viêm cơ tim. 


* Bệnh mạch mruáu ngoại UẺ 


Những người đang hút thuốc có nguy cơ bị 
bệnh mạch máu ngoại vi cao gấp 16 lần so với người 
chưa hút bao giờ. Ở những người đã cai thuốc thì 
nguy cơ này cao gấp 7 lần so với nhóm chưa hút bao 


29 


giờ. Khoảng 76% bệnh nhân bị mạch máu ngoại vị 
là đo hút thuốc. Bệnh máu ngoại vi thường gây đau, 
hạn chế vận động và có thể đe đọa tính mạng. 
Những bệnh nhân tiếp tục hút thuốc đang điều trị 
bệnh này thì hiệu quá điều trị rất kém. 


5. Nguy cơ bị cắt cụt chỉ ở người bút thuốc lá 


Những cơn đau ở chi xuất, hiện ngày càng liên 
tục, cường độ tăng theo thời gian, nhất là về đêm, 
khiến bệnh nhân mắt ngủ, nhiều khi không chịu nổi 
và dẫn đến trầm cảm. Sau đó, chỉ có thể bị liệt, rối 
loạn cảm giác, hoại tử và cuối cùng phải cắt cụt, Đó 
là một căn bệnh mà nhiều người nghiện thuốc lá 
mắc phải: bệnh Buerger. 


Bệnh Buerger (viêm tắc động mạch) được Léo 
Buerger (Pháp) mô tả lần đầu tiên năm 1908. Đó là 
tỉnh trạng viêm nhiễm nặng nề cả 3 lớp thành động 
mạch và các tĩnh mạch đi kèm, gây hoại tứ chi. Tại 
Mỹ và các nước phát triển, tỷ lệ tử vong của những 
người mắc Buerger trong 10 năm qua cao gấp 3 so 
với người bình thường; 20% bệnh phân phải cắt cụt 
chân. Ở Việt Nam, tỉ lệ này còn cao hơn nhiều, 
Trong những năm gần đây, số bệnh nhân Buerger 
đang gia tăng, tý lệ thuận với số người hút thuếc lá. 


Bệnh Buerger hầu như chỉ gặp ở nam giới, độ 
tuổi 25 — 40; thường gặp ở các chúng tộc da trắng và 
da vàng, rất hiểm thấy ở người đa đen. Phần lớn 


30 


bệnh nhân đều nghiện thuốc lá nặng, hút trên 20 
điêu một ngày. 

Biểu hiện chính của bệnh là xuất hiện tổn 
thương loét, hoại tử khu trú ở đầu chỉ mà không có 
dấu hiệu mắc các bệnh khác (xơ vữa động mạch, cao 
huyết áp, rồi loạn chuyển hóa lipid, tiểu đường...). 
Phần lớn bệnh nhân (75 — 80%) cảm thấy đau đớn 
do thiếu máu nuôi dưỡng chị. Lúc đầu, người bệnh 
bị đau cách hồi, đau như chuột rút ở bắp chân, tay; 
đau xuất hiện khi đi lại nhiều và giảm khi nghỉ 
ngơi. Về sau, bệnh nhân đau liên tục nhất là về 
đêm, đau đến mức không chịu nổi. 


Ngoài ra, khi khám bệnh, bác sĩ còn phát hiện 
thêm các triệu chứng xanh tím, tím tái và cuỗi cùng 
là hoại tử đen ở chỉ bị tắc động mạch. Tình trạng 
liệt chỉ, mất mạch, rối loạn cảm giác, đị cảm cũng 
rất hay gặp và là những đấu hiệu tiên lượng rất xấu 
của bệnh. 


Khác với xơ vữa động mạch, trong bệnh 
Đuerger, các tổn thương của mạch máu thường gặp 
ở các động mạch nhỏ ngoại vị (như động mạch quay, 
động mạch trụ...) hơn là các động mạch lớn. Ở giai 
đoạn sớm, có thể thấy các tổn thương của tĩnh mạch 
nông đi kèm, có thể thấy các tổn thương của tĩnh 
mạch tái phát. Hiếm khi thấy: tổn thương của các 
tĩnh mạch lớn và sâu như tĩnh mạch đùi hoặc tĩnh 
mạch chậu. 


3i 


Bệnh có thể tiễn triển thành nhiều đợt cấp, 
trên nền tổn thương mạn tính. Sau giai đoạn cấp là 
giai đoạn hình thành các mạch máu bàng hệ (các 
nhánh nối bắc cầu của chính cơ thể). Người bệnh 
thấy giảm hoặc hết các triệu chứng đau nhức, triệu 
chứng tím tái đầu ngón và bệnh có thể tự lành. Tuy 
nhiên, chu kỳ lành bệnh này có thể sẽ không diễn ra 
nếu bệnh nhân tiếp tục hút thuốc lá. Trong trường 
hợp này, bệnh sẽ tiến triển theo xu hướng nặng dần; 
khoảng cách giữa các lần lành bệnh ngắn lại, thời 
gian đau kéo dài. Theo các nhà nghiên cứu, tỷ lệ tử 
vong và cắt cụt chỉ phụ thuộc vào tình trạng nghiện 
thuốc lá và các biện pháp bảo vệ chỉ của bệnh nhân. 


Hiện có hai cách điều trị bệnh Buerger: nội 
khoa và ngoại khoa. Điều trị nội khoa bao gồm: nằm 
nghỉ tại giường, hạn chế tối đa vận động , dùng các 
thuốc giảm đau (thường không có hiệu quả), săn sóc 
vết thương tại chỗ, dùng thuốc giãn mạch và làm 
loãng máu. 


Các phương pháp ngoại khoa được áp dụng khi 
việc điều trị nội khoa không có kết quả, bao gồm: cắt 
thần kinh giao cảm, phẫu thuật bắc cầu động mạch 
(rất khó thực hiện và ít hiệu quả) và cuối cùng đều 
dẫn đến cất cụt chỉ. Đối với các trường hợp cắt 
chân, các bác sĩ thường cắt 1⁄8 trên cẳng chân — một 
vị trí thuận tiện cho việc lành vết thương và làm 
chân giả. Nếu cắt thấp hơn, bệnh sẽ khó lành, phần 
lớn trường hợp phải cắt lại. 


32 


Dù áp dụng phương pháp điều trị nào, bệnh 
nhân cũng phải kiên quyết b hẳn thuốc lá. Việc tiếp 
tục hút (dù rất ít) sẽ vô hiệu hóa quá trình điều trị. 

Ngoài bệnh Buerger, thuốc lá còn là nguyên 
nhân chính gây chứng viêm tắc động mạch do xơ 
vữa. Các nghiên cứu cho thấy, ở người hút 1 bao 
thuốc/ ngày, nguy cơ nhồi máu cơ tim do tắc động 
mạch vành cao gấp 3 ~ 5 lần so với không hút thuốc 
lá. Tỷ lệ xơ vữa động mạch vành cũng tăng lên đáng 
kể ở những người phụ nữ trên 35 tuổi hút thuốc. 


Khác với bệnh Buerger, những bệnh nhân bị 
tắc động mạch do xơ vữa mạch máu thường trên 50 
tuổi. Không phải chỉ các động mạch ngoại vi mà cả 
những động mạch lớn cũng bị tổn thương. Tình 
trạng tắc động mạch chủ sẽ gây phình hoặc bóc tách 
động mạch chủ bụng, ngực. Đây là một cấp cứu tối 
khẩn cấp; nếu không xử lý kịp thời, người bệnh cá 
thể tử vong. Các tổn thương thường gặp khác là: tắc 
động mạch vành tim, tắc động mạch tạng (gây hoại 
tử ruột, có khi phải cắt toàn bộ ruột non và ruột 
già), tắc động mạch thân (đàm nặng thêm tình trạng 
cao huyết áp có sẵn của bệnh nhân)... 


6. Nguy cơ mất trí nhớ ở tuổi trung niên 


Trí nhớ của những người có thói quen hút 
thuốc trong độ tuổi 40 — 45 có thể bị giảm mạnh, đặc 
biệt là ở trường hợp “đốt” 20 điều mỗi ngày. Các nhà 
khoa học Anh đã đưa ra 2 giả thuyết về hiện tượng 


3- 222 33 


này: một là hút thuốc làm tăng huyết áp dẫn đến 
tổn thương não, hai là chính các chất hóa học trong 
điêu thuốc đã tác động trực tiếp đến não. 


Nghiên cứu, đứng đầu là tiến sĩ Marcus 
Richards thuộc Đại học London, được thực hiện trên 
5.362 người sinh năm 1946, bao gồm cả hút thuốc 
và không hút. Số người này được kiểm tra 31 lần 
trong giai đoạn khoảng từ 40 đến 53 tuổi để thụ 
thập thông tin. 


Các nhà khoa học đã tiến hành đo chức năng 
tâm thần của đối tượng nghiên cứu bằng 2 loại test. 
Ở loại 1 (test trí nhớ) mỗi người được nhìn 15 từ, 
mỗi từ trong vòng 2 giây, rồi viết lại. Ở loại 2 (test 
đo tốc độ và sự tập trung), họ sẽ phải tìm kiếm thật 
nhanh những chữ Ps và Ws trong vòng 1 phút. 


Rết quả là, cả người nghiện thuốc và người 
không hút ở tuổi 40 có thể thực hiện các test trí nhớ 
tốt như nhau, Tuy nhiên, vào khoảng 40 — 45 tuổi, 
điểm test của những người hút thuốc lại kém hẳn, 
chứng tỏ trí nhớ của họ bắt đầu bị suy giảm. Trong 
test tốc độ và sự tập trung, các nhà nghiên cứu cũng 
thu được kết quả tương tự. 

“Điều này chứng tỏ nghiện thuốc lá ở tuổi 
trung niên có thể gây ra những thay đổi về chức 
năng nhận thức”, Richards nhấn mạnh. Theo ông, 
dường như thuốc lá đã tác động đến quá trình cung 
cắp máu trong não, hoặc chính các chất hóa học 


34 


trong thuốc lá trực tiếp gây tổn thương cho não. 
Song nhóm chưa thể chứng minh được những giả 
định này. Dù vậy, kết quả trên cũng đã giúp cho con 
người phát hiện thêm một tác hại nữa của thói quen 
hút thuốc. 

Một điểm đáng chú ý là nếu từ bỏ thuốc lá 
trước tuổi 43, hoặc muộn nhất là tuổi ð3, thì tốc độ 
suy giảm chức năng nhận thức sẽ chậm lại đáng kể. 


7. Hút thuốc làm giảm phản xạ ho ở nam giới 


Để khởi phát cơn ho ở những người đàn ông 
hút thuốc, cần dùng một lượng chất kích thích cao 
hơn 4 lần so với ở người không hút thuốc, Điều này 
có hại cho cơ thể, vì phản xạ ho kém sẽ làm tăng 
khả năng bị nhiễm trùng đường hô hấp. 

Các nhà khoa học tại Bệnh viện Albert 
Binstein ở New York (Mỹ) đã so sánh độ nhạy cảm 
của phản xạ ho ở 20 nam giới khỏe mạnh cỏ hút 
thuốc và 50 nam giới không hút thuốc. Độ tuổi 
trung bình của họ là 32. Nhóm nghiên cứu nhận 
thấy rằng, người hút thuốc lá cần lượng sinh chất 
ho cao hơn 4 lần so với người không hút thuốc. 


Ho là phản xạ tự vệ của cơ thể, nó giúp ngăn 
chặn không cho các phần tử nhỏ li tỉ trong không 
khí thâm nhập đường hô hấp, và loại bỏ chất nhằy 
khỏi đường thở. Sự suy yêu của phản xạ này sẽ 
khiến người hút thuốc đễ bị bệnh nhiễm trùng 
đường hô hấp. 


35 


8. Hút thuốc lá tăng nguy cơ bị đa xơ cứng 


Những người hút thuốc có nguy cơ phát triển 
bệnh đa xơ cứng (MS), một chứng bệnh tiêu diệt 
những tế bào thần kinh. Các nhà khoa học Na Ủy 
và Mỹ đã thấy rằng những người hút thuốc - bao 
gồm cả những người đã bỏ hút thuốc, có nguy cơ bị 
chứng đa xơ cứng cao gấp đôi so với những người 
chưa bao giờ hút thuắc. 


Những tác động của chứng bệnh này thường 
ảnh hưởng trong thời gian dài và sau đó xuất hiện 
những rắc rối về tim mạch, như những cơn đau tìm, 
đau ngực, gia tăng nguy cơ của bệnh hen xuyễn. 


“Chúng tôi đã tìm thấy mối quan hệ rất lớn 
giữa việc hút thuốc và chứng MS” - Trond Hìiise 
người đứng đầu nghiên cứu của ĐH Benrgen (Na 
Uy) cho biết. Chứng xơ cứng sẽ phá hoại các protoin 
được gọi là myelin bao bọc các sợi thần kinh mà hầu 
như mỗi người đều có một hệ thông miễn địch riêng. 


Nhóm nghiên cứu của Riise đã quan sát 
22.240 người Na Ủy vào năm 1997, trong đó 8.239 
người chưa bao giờ đụng tới thuốc, 7.892 người hút 
thuắc và 6.109 người đã bò thuốc. Những nhà 
nghiên cứu phát hiện có 86 trường hợp MS. Nguy cơ 
phát triển căn bệnh này là 80% với những người 
hút thuốc, đã bỏ thuốc so với những người không 
bạo giờ hút thuốc. Mối quan hệ giữa hút thuốc và 
rỗi loạn thần kinh ở đàn ô ông lớn hơn phụ nữ. 


36 


Theo giải thích của Riise việc hút thuốc phá 
hoại hệ thống miễn dịch và làm những người này bị 
tốn thương dẫn đến nhiễm trùng đặc biệt là đối với 
cổ họng, từ đó gây ra những căn bệnh cho hệ thông 
thần kinh. 


Năm 2001, cũng có một nghiên cứu tương tự 
về mỗi quan hệ giữa hút thuốc và chứng M§ của ĐH 
Harvard, nghiên cứu này cho thấy rằng TgUy cơ của 
bệnh MS giảm đi khi người đó bộ hút thuốc so với 
những người vẫn hút thuốc. 

9. Hút thuốc gây loét và thủng đạ dày, tá tràng 


Thuớc lá là một trong những nguyên nhân gây 
tổn thương niêm mạc đạ dày, tá tràng. Những 
nghiên cứu mới đây cho thấy chất nicotine trong 
thuốc lá làm giảm chất prostaglandin Ñ-quy có tác 
dụng bảo vệ dạ dày. 


loét dạ dày - tá tràng là một bệnh phổ biến cả 
ở nước đang phát triển, cũng như nước phát triển. 
Trên thế giới tỉ lệ dân số bị loét đạ dày ~ tá trằng 
chiếm 10 ~ 15%. Ở nước ta, tỷ lệ loét dạ đày - tá 
tràng chiếm 4,6%, và chiếm tới 268% tổng số người 
bệnh bị bệnh nội khoa. Trong bệnh loét dạ dày — tá 
tràng thì loét ở hành tá tràng là hay gặp nhất, sau 
đó đến hang vị và bờ cong nhỏ; các vùng khác ít gặp 
hơn. Đến nay, có nhiều nguyên nhận được quy cho 
gây loét dạ dày — tá tràng như nhiễm vi khuẩn 
Helicobacter pylori, dùng thuốc kháng viêm không 


37 


steroit, yêu tổ đi truyền, u tuyến nội tiết... Nhưng 
nhiều nghiên cứu cũng nhấn mạnh vai trò của hút 
thuốc lá trong loét đạ đày -— tá tràng, Qua nghiên 
cứu dịch tễ, cho thấy những người hút thuốc )á có 
nguy cơ loệt dạ dày — tá tràng cao hơn so với người 
không hút từ 3 đến 5 lần. Người hút thuốc lá khi bị 
loét dạ đày — tá tràng đễ bị các biến chứng (thủng, 
chảy máu) hơn, điều trị ổ loét khó liền và có tỷ lệ tái 
phát loét sau điều trị cao hơn so với người không 
hút thuốc. 


Khi hút thuốc lá, nicotine trong khói thuốc lá 
sẽ kíck. thích làm giảm tiết prostaglandin E2 trong 
đạ dày. Các kết quả nghiên cứu cho thấy, sau khi 
cho uống ömg nicotine, hàm lượng prostaglandin E2 
sẽ giảm từ 27 — 81%. Chúng ta biết rằng, 
prostaglandin nhóm E có nhiều ở niêm mạc dạ đày, 
có tác dụng ngăn cản tổn thương niêm mạc đạ dày 
do các nguyên nhân khác nhau gây ra. 
Prostaglandin kích thích bài tiết chất nhàÀy và 
bicabonat là chất đệm bảo vệ niêm mạc đạ đày khỏi 
tác dụng của axit. Prostaglandin còn duy trì lưu 
lượng máu đến niêm mạc dạ dày, bảo vệ sự toàn vẹn 
của hàng rào niêm mạc, đồng thời thúc đẩy quá 
trình tái sinh tế bào niêm mạc khi có tổn thương. 
Chính vì vậy, tổn thương loét đạ dày - tá tràng ở 
người có hút thuốc lá thường trằm trọng hơn người 
không hút. 


38 


Mặc dù cơ chế gây tốn thương niêm mạc dạ 
dày - tá tràng của thuốc lá cần được tiếp tục nghiên 
cứu thêm, nhưng đa số các tác giả đều khuyên 
không nên dùng thuốc lá ở những người có nguy cơ 
cao loét dạ đày - tá tràng như nhiễm vi khuẩn 
Helicobater pylori, những người phải dùng thuốc 
chỗng viêm không steroit, những người trong gia 
đình có người bị loét dạ dày - tá tràng... Khi đã bị 
loét dạ đầy — tá tràng, nên bỏ thuốc lá để ổ loét mau 
liền, làm giảm biến chứng và tránh tái phát. 

10. Hút thuốc ảnh hưởng đến khả năng sinh 
sẵn, làm rối loạn tình dục ở nam giới 


Hút thuốc làm giảm sản xuất tính trùng, làm 
dị dạng tỉnh trùng, giảm khả năng di chuyển của 
tỉnh trùng. Nguy hiểm hơn, hút thuốc làm giảm 
nghiêm trọng đồng máu đến dương vật, một số 
trường hợp gây liệt đương. 


Hút thuốc ảnh hưởng đến cơ quan sinh sản ở 
nam giới như thế nào? 


- Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng các chất 
chuyển hóa chính của khói thuốc lá (là những chất 
trong khói thuốc được hít vào rồi chuyển hóa trong 
cơ thể) được tìm thấy trong tỉnh dịch. Thậm chí một 
số chất còn tập trung tại đây (cotinine, trans 3 
hydroxycotinin). 


- Các thành phần của thuốc lá tìm thấy trong 
tỉnh dịch có những chất có thể kìm hãm sự hoạt động 


39 


của hệ thông enzym choline acetyltransferase, enzym 
này cần thiết cho tỉnh trùng có thể hoạt động được. 


- Nam giới hút thuốc so với những người 
không hút thuốc thì có nồng độ testosterone thấp 
thormon này cần thiết cho việc sản xuất tỉnh trùng) 
và làm tăng nồng độ hormon kích thích nang (Chor- 
mon nữ hóa). 


- Hút thuốc làm giảm số lượng tỉnh dịch: tùy 
thuộc vào lượng thuốc hút mà những người hút 
thuốc có số lượng tỉnh trùng giảm nhiều hay ít (với 
những người nghiện thuốc càng năng thì điều này 
càng rõ), hút thuốc gây nên viêm hệ thống sinh dục 
làm tỉnh trùng khó xâm nhập vào trứng, 


- Hút thuốc làm giảm khả năng sản xuất tỉnh 
trùng, giảm số lượng tỉnh trùng, giảm chất lượng 
của tỉnh trùng, giảm khả năng di chuyển của tỉnh 
trùng gây vô sinh. Hút thuốc làm thay đổi hình 
dạng của tỉnh trùng: không phải có nhiều bằng 
chứng cho thấy hút thuốc làm tăng tỉ lệ phần trăm 
số tỉnh trùng bị thay đổi hình dạng. Điều này có thể 
liên quan đến tỷ lệ cao bị sảy thai, đị tật bẩm sinh. 


- Hút thuốc gây liệt dương. Những người hút 
thuốc có nguy cơ bị liệt dương cao gấp 2 lần, do Eây 
xơ vững động mạch chủ ở dương vật làm giảm tưới 
máu mà chúng ta gọi là liệt dương do mạch máu. 82 
— 97% nam giới liệt dương do mạch máu có hút 
thuốc. Ở những nam giới hút thuốc lâu thì nguy cơ 


40 


bị liệt dương do mạch máu cao hơn, ở những người 
nghiện thuốc nặng thì nguy cơ đó còn cao hơn nữa. 

- Ngoài liệt dương do xơ vữa động mạch, hút 
thuốc còn dẫn đến liệt đương đo co mạch (làm giảm 
dòng chảy do động mạch bị eo hẹp lại), chỉ cần hút 
2 điều thuốc có thể gây ra co thắt động mạch dương 
vật cấp. 

- Hút thuốc không chỉ ảnh hưởng đến chúc 
năng sinh sản, sinh dục ở nam giới mà nó còn gảy 
ung thư bàng quang. Người ta không xác định được 
hút thuốc gây ung thư tiền liệt tuyến nhưng người 
ta thấy ở người ung thư tiền liệt tuyên mà hút 
thuốc thì sự xâm nhập và đi căn của nó tăng lên. 

11. Sự nguy hiểm của thuốc lá với phụ nữ và 
trẻ em 


* Chồng hút thuốc lá, uợ dễ bị sây thai 


Hút thuốc lá thụ động là nguyên nhân hàng 
đầu gây sảy thai sớm. Một nghiên cứu của Mỹ cho 
thấy, chị em có chồng đốt trên 20 điều thuốc mỗi 
ngày có 80% nguy cơ sảy thai ngay trong vòng 8 
tuần đầu tiền. 

“Những người phụ nữ chuẩn bị mang thai cần 
biết rằng hút thuốc lá thụ động làm tăng nguy cơ 
thất bại” - tiến sĩ Xiping Xu đến từ Đại hội Harvard 
cảnh báo ~ “Họ cần tránh xa những nơi có khói thuốc 
và khuyên can người thân từ bỗ thuốc lá ngay”. 


41 


Tiền sĩ Xu và cộng sự đã làm xét nghiệm nước 
tiểu mỗi ngày cho hơn 500 phụ nữ Trung Quắc 
không hút thuốc lá và đang cố gắng thự thai, nhằm 
phát hiện các trường hợp có thai. 

Nhóm đằng thời tìm hiểu về mức độ nghiện 
thuốc lá của người chồng. Kết quả cho thấy, ở 
những người có chồng đốt trên 2Q điếu/ ngày, nguy 
cơ sảy thai trong 6 tuần đầu cao hơn người được 
sống trong môi trường không khói thuốc là 80%, 
diậu quả tương tự cũng được ghi nhận ở những 
người có chồng hút dưới 30 điếu/ ngày. Không 
những thế, nếu chồng bị nghiện nặng, người vợ còn 
có thời gian thụ thai lâu hơn. 


Các trường hợp sảy thai đo hít phải khói thuắc 
xảy ra rất sớm. Phần lớn nạn nhân đều không phát 
hiện ra, và thường cho rằng hiện tượng ra nhiều 
máu khi sảy thai là chuyện chu kỳ bình thường. 
“Theo tiền sĩ Xu, nguyên nhân sảy thai do thuốc lá là 
đo các độc tó trong khói thuốc thâm nhập vào cơ thể 
phụ nữ mang thai và Bây gián đoạn hoạt động hoặc 
làm mắt cân bằng một số hormon quan trọng có 
nhiệm vụ duy trì bào thai, 


* Những nguy cơ đỗi uới phụ nữ hút thuốc lá 


Những nghiên cứu về thuốc lá cho thấy rằng 
hút từ 5 điếu trở lên mỗi ngày ở cả nam và nữ có 
hại cho sức khôe: làm tăng nguy cơ ở bệnh ung thư 


42 


(nhất là ung thư phổi) bệnh tìm mạch và những rồi 
loạn chức năng phổi. Nhưng phụ nữ còn nguy cơ đặc 

_biệt khác liên quan đến sự kết hợp dùng viên thuắc 
tránh thai và hút thuốc lá. 


Nguy cơ sức khỏe lớn liên quan đến hệ tìm mạch 
do hai yếu tổ: những tác hại ở bản thân thuốc lá và 
những tác hại tiềm ẩn khí kết hợp với viên thuốc 
tránh thai. Thuốc lá làm cho các tiểu cầu đễ vón lại 
trong máu, đặc biệt thuốc lá còn làm tăng huyết áp 
và nhịp tìm. Sau nhiều năm hút thuốc, những tác hại 
đó làm tăng rõ rệt nguy cơ cho hệ tìm mạch. Khi chưa 
đến tuổi mãn kinh, phụ nữ ít bị ảnh hưởng với nguy 
cơ này bởi vì còn được bảo vệ một cách tự nhiên bằng 
hoạt động của buồng trứng đang còn bài tiết hormon 
estrogen. Tuy nhiên sự bảo vệ tự nhiên giảm đi theo 
năm tháng, càng rõ rệt hơn với phụ nữ hút thuốc lá, 
nhất là khi phụ nữ vừa nghiện hút vừa dùng viên 
thuốc tránh thai, nhiều hậu quả nghiêm trọng cô thể 
xảy ra: tỷ lệ nhồi máu cơ tim và tai biễn mạch máu 
não tăng lên. Tuổi tác là yếu tổ quyết định, càng nhiều 
tuổi thì càng nhiều nguy cơ cho sức khỏe càng tăng ở 
phụ nữ hút thuốc. Nguy cơ bị nhồi máu cơ tìm ở phụ 
nữ trẻ vốn ít nhưng đối với phụ nữ ở độ tuổi 3ð — 50 
hút thuốc thì tăng lên rõ rệt. 

Cai thuếc lá đem lại nhiều lợi ích vì những hư 
hại ở mạch máu do thuc lá gây ra sẽ hết sau 5 năm 
ngừng hút, nhưng những nguy cơ tiềm ẩn của viên 


43 


thuốc tránh thai thì lại chấm dứt ngay sau khi 
ngừng sử dụng. 

Một tác động của thuốc lá là làm tăng lượng 
máu kính ở 6 chu kỳ đầu tiên sau khi dùng viên 
thuốc tránh thai như máu ra nhiều hơn trong 
những chu kỳ đầu rồi giảm dần, người nào càng hút 
nhiều thì lượng máu ra kinh cũng càng nhiều. 

Hút thuốc liên quan trực tiếp đến sự giảm khả 
năng sinh sản: sau khi ngừng dùng viên thuốc 
tránh thai, những phụ nữ không hút thuốc lá mang 
thai nhanh hơn so với những phụ nữ hút thuốc. 
Tuổi mãn kinh ở phụ nữ hút thuốc đến sơm hơn 
khoảng 2 năm và những hậu quả của bệnh loäng 
xương trở nên yêu hơn. Tác dụng gây ung thư của 
thuốc lá không chỉ ở nam mà cả ở nữ và thường xảy 
ra với cổ tử cung (ung thư và loạn sản). Hút thuốc 
trong khi mang thai làm tăng nguy cơ chửa ngoài tử 
cung, sẩy thai, đê non, đột tử ở trẻ sơ sinh và trẻ đê 
ra cũng nhẹ cân. 

Hút thuốc cũng đễ làm cho phụ nữ có nước da 
vàng vì thuốc lá hạn chế máu và oxy đến nuôi 
dưỡng cho đa, tiến trình lão hóa da diễn ra sớm. 

* Thiêu nữ hút thuốc dê bị ung thư 0ú uề sau 

Nghiên cứu mới của Canada cho thấy, việc bắt 
đầu hút thuốc ở lứa tuổi vị thành niên, khi cơ thể 
còn trong giai đoạn phát triển, làm tăng đáng kể 
nguy cơ bị ung thư vú sau này. Đây là công trình 


44 


đầu tiên chỉ ra mối liên hệ vững chắc giữa hút thuắc 
và ung thư vú. 

Các nhà khoa học Canada đã nghiên cứu 600 
phụ nữ tiền mãn kinh và 1.400 phụ nữ mãn kinh. 
Cả hai nhóm đều gồm những người bị ung thư vú và 
những người không mắc bệnh này. Họ được hỏi về 
tiền sử hút thuốc, các yếu tố nguy cơ liên quan tới 
ung thư vú như sử dụng liệu pháp hormon thay thế 
chẳng hạn. 


Phân tích kết quả cho thấy, với những người 
bắt đầu hút thuốc trong vòng ð năm sau khi có kinh, 
nguy cơ bị ưng thư vú tăng 70% so với những người 
không hút thuốc. Tuy nhiên, nguy cơ này tăng ít hơn 
ở những người phụ nữ bắt đầu hút thuốc lá sau lần 
mang thai đủ tháng đầu tiên. 


Ông Pierre Band, người đứng đầu nghiên cứu, 
nhận xét: “Kết quả này cho thấy, trong thời kỳ tế 
bào tăng trưởng mạnh và quá trình biệt hóa còn 
chưa hoàn thành, mô vú là tổ chức nhạy cảm nhất 
đối với các tác nhân gây ung thư. Vì vậy, phòng 
ngừa hút thuốc lá, nhất là ở lứa tuổi vị thành niên, 
là điều hết sức quan trọng. 

* Hút thuốc lá oà sản phụ khoa 


- Tác hại của hút thuốc đối với sức khỏe sinh 
sản của phụ nữ 


4õ 


Khói thuốc gây ra rất nhiều tác hại đối với sức 
khỏe sinh sản của phụ nữ với những hậu quả 
nghiêm trọng, đặc biệt là tỉ lệ sinh đề ở phụ nữ hút, 
thuốc thấp hơn khoảng 30% so với phụ nữ không 
hút. Có một số lý do giải thích tại sao những người 
hút thuốc hay bị vô sinh hơn. 


+ Tổn thương các noãn bào 


Hút thuốc gây tổn thương trực tiếp thậm chí 
phá hủy noãn bào, đo vậy gây vô sinh. Nicotine có 
tác dụng ngăn cản hình thành lớp bảo vệ được gọi 
là lớp vỏ. Lớp này có tác dụng ngăn không cho các 
tình trùng khác xâm nhập vào trứng sau khi đã có 
một tỉnh trùng xâm nhập vào trong trứng, ngăn 
ngửa tình trạng đa tỉnh trùng. Những phôi có nhiều 
tỉnh trùng này đễ bị chết trong quá trình phát triển 
hoặc sảy thai tự phát. 

+ Tiết hormon bắt thường 

Ở phụ nữ hút thuốc gây thay đổi nồng độ một 
số hormon bao gồm hormon ©estrogen và hormon 
kích thích nang. Và sự phóng noãn của buồng trứng 
xây ra không được bình thường ở người hút thuốc 
đá là nguyên nhân chính gây vô sinh. 

+ Rối loạn chức năng ống Fallop 

Hút thuốc làm tăng nồng độ của hormon SpI- 
nephrine và (hoặd Vasopressine, hai hormon này 
làm tăng huyết áp và tăng nhịp tim. Đây là những 


46 


chất bình thường trong cơ thể, nhưng khi những 
chất này được bài tiết quá nhiều ở phụ nữ hút 
thuốc, chúng kích thích làm tăng sóng đi động của 
vòi lrứng làm cho phôi trong buồng tử cung sớm nên 
quá trình cấy phôi vào niêm mạc tử cung không xảy 
ra. Kết quả là bị sảy tự phát. Lại những có trường 
hợp ở ở một số phụ nữ hút thuốc, quá trình di chuyển 
ở ông lại chậm dẫn đến thai phát triển lạc chỗ ở 
trong vòi trứng hay ở vị trí khác ngoài tử cung. Tần 
suất chứa ngoài tử cung ở những người hút thuốc 
cao gấp 2,9 — 4 lần so với người không hút. thuộc. 
Hút thuốc còn làm giảm tình trạng miễn dịch đẫn 
đến nhiễm trùng ở vòi trứng nhiều, gây nên vô sinh 
cao hơn ở người hút thuốc. 


+ Sảy thai tự phút 

Ỏ những phụ nữ hút thuốc nguy cơ sảy thai 
cao gấp 1,5 ~ 3,2 lần so với những người không hút 
thuốc. Phụ nữ hút thuốc bị sảy thai mỗi năm 
khoảng 19.000 đến 141.000 lượt. 

+ Hạn chỗ hiệu quả điều trẻ 0ô sinh 


Ở những phụ nữ hút thuốc không những tỉ lệ vô 
sinh nhiều hơn mà còn kém hiệu quả trong điều trị 
vô sinh. Đặc biệt ở những bệnh nhân hút thuốc thì ít 
thành công hơn trong thụ tỉnh trong ống nghiệm và 
quá trình giao tử vận chuyến trong vòi trứng, 


- Biến chứng do thuốc lá ở phụ nữ có thai 


47 


CÔ và nicotine là những chất chính gây ảnh 
hưởng xấu đến phôi thai. 

1Hemoglobin ở người trưởng thành (thành 
phần chính chứa trong hồng cầu có tác dụng vận 
chuyển oxy đến các tổ chức) gắn với CO mạnh hơn 
gắp 200 lần so với gắn Os, hemoglobin của phôi thai 
gần với CO còn mạnh hơn. CO làm tốn thương khả 
năng vận chuyến O› của phổi thai Bây ra tình trạng 
thiếu oxy phôi thai ở người mẹ hút thuắc. 


Sự tăng nồng độ của epinephrine và các hóa 
chất khác của cơ thể đo nicotine kích thích cũng có 
tác dụng làm giảm dòng máu đến phôi thai. 

Hút thuốc còn gây các tác hại xa cho thai nhị, 
nicotine có thể qua rau thai làm tăng huyết áp và 
ánh hưởng tới khả năng của thai nhị thực hiện các 
cử động thở (tần số cử động thờ là một chỉ số đánh 
giá tình trạng sức khỏe của thai nhì). 

Bản thân rau thai cũng bị ảnh hưởng xấu bỡi 
thuốc lá. Những phụ nữ hút thuốc hay bị bong rau 
non và rau tiền đạo Bây chảy máu ở mẹ và chết ở 
thai nhĩ. 

+ Vỡ ối sớm 

Ở những người hút thuốc hay gặp vỡ ôi sớm 
hơn ở những người không hút thuốc. Mật phụ nữ bị 
vỡ ỗi sớm có thể gây chuyến dạ, điều này rất nguy 
hiểm nếu như tuổi thai chưa đủ. Vỡ ối sớm rất nguy 


48 


hiểm còn vì nó “mở cửa” cho ví khuẩn xâm nhập vào 
môi trường vô khuẩn của thai nhi gây nên tình 
trạng nhiễm trùng, có thể đe dọa tính mạng của 
thai nhi. 


+ Đồ non 


Theo Hội Sản phụ khoa Mỹ thì những thai phụ 
hút 1 bao/ngày thì tỉ lệ đẻ non cao hơn 20% so với 
phụ nữ không hút thuốc. Những trẻ đẻ non sớm 
(đưới 37 tuần) thường hay gặp những biến chứng 
nguy hiểm có thể gây tử vong. 


* Biên chứng uề phụ khoa 


Hút thuốc tác động lên cơ quan sinh sản của 
người phụ nữ cả khi mang thai và không mang thai; 
hậu quả nghiêm trọng của thuốc lá thường xuất 
hiện ở thời kỳ mãn kinh và gây mãn kinh sớm. Hút 
thuốc gây ra những tác hại này là do nó làm giảm 
nồng độ estrogen trong cơ thể người phụ nữ. Hút 
thuốc cũng làm tăng nguy cơ ung thư cổ tử cung. 


+ Hút thuốc gây mãn bính sớm 


Lý do chính dẫn đến mãn kinh sớm là do hút 
thuốc làm giảm nồng độ estrogen trong cơ thể người 
phụ nữ. Tất cả các phụ nữ từ sau 40 tuổi thì estro- 
gen giảm dần từ từ, sau đó giảm nhanh chóng ở thời 
kỳ mãn kinh. Hết kinh khi người phụ nữ không sản 
xuất đủ hormon đề duy trì chu kỳ kinh nguyệt. 


4-222 49 


Như chúng ta đã biết estrogen giảm một phần 
đời sống bình thường của người phụ nữ, nó cũng 
gây ra một số tác dụng không tốt. Điều đáng lưu ý 
nhất là estrogen bảo vệ người phụ nữ khỏi các bệnh 
tim mạch. Điều này giải thích tại sao người phụ nữ 
trước khi mãn kinh thì nguy cơ bị bệnh tim thấp 
hơn so với nam giới và tại sao nguy cơ phụ nữ bị 
bệnh tim mạch cao như nam giới nhanh chóng sau 
vài năm mãn kinh. 


Estrogen còn có tác dụng bảo vệ cơ thể chống 
lại bệnh loãng xương, là tình trạng xương bị mỏng 
đi và rất dễ bị gẫy. Ở những phụ nữ hút thuốc nguy 
cơ bị gẫy cột sống tăng gấp 3 lần và nguy cơ gẫy 
xương háng tăng gấp 2 lần. 


Theo một số nghiên cứu thì phụ nữ hút thuốc 
mãn kinh sớm hơn phụ nữ không hút thuốc trung 
bình là 1,74 năm. Các nhà nghiên cứu cho rằng có 
thể do một số lý do sau: thứ nhất là nieotine tác 
dụng vào hệ thống thần kinh trung ương theo một 
số con đường ảnh hưởng đến bài tiết các hormon có 
liên quan đến gan làm giải phóng ra các hormon 
làm tăng phân hủy estrogen. Cơ chế sau xảy ở cả 
những phụ nữ nghiện không nặng. Những phụ nữ 
điều trị bằng hormon estrogen thay thế thì hút 
thuốc làm tăng tï lệ thuốc bị phân hủy. Tuy nhiên 
các chuyên gia không khuyên rằng những người hút 
thuốc nên dùng liều cao hơn để bù lại. Các nhà 


50 


nghiên cứu khác lại thấy rằng hút thuốc làm tăng 
hoạt động của tuyến thượng thận. Sau đó tuyến này 
sản xuất ra nhiều hơn hormon nam làm cho mãn 
kinh đến sớm. 


Giả thiết khác về nguyên nhận gây mãn kinh 
sớm ở người hút thuốc là đo các chất có trong thuốc 
lá gọi là hydrocarbon thơm đa vòng phá hủy trứng 
(noãn) ở buồng trứng, do đó làm mãn kính sớm. Hút 
thuốc có thể làm tăng tần suất của các cơn nóng 
bừng bừng thường gặp ở phụ nữ tiền mãn kinh, 
điều này đặc biệt đúng ở phụ nữ gây. 


+ 


* Hfe hút thuốc dễ sinh con sút môi, hở 
hàm ếch 

Hút thuốc trong những tuần thai đầu sẽ có 
nguy cơ sinh con bị biến dạng khuôn mặt cao gấp 3 
lần bình thường. Đây là phát hiện của giáo sư Peter 
Mosscy, người đứng đầu đự án tìm hiểu nguyên 
nhân gây sứt môi, hở hàm ếch ở trẻ của tổ chức Ý 
tế Thế giới. 

Giáo sư Mossey cho biết, sự hình thành vòm 
miệng của trẻ xây ra trong khoảng 6-8 tuần đầu của 
thai kỳ, và được quyết định trong vòng 48 giờ. 
Chính trong gia) đoạn này, bào thai non yếu rất đễ 
bị khói thuốc làm tổn thương. Trong khi đó, phụ nữ 
thường ít nhận thức được sự tồn tại của bào thai 
ba những ngày đầu, vì thế một số người vẫn “vô 

ư” hút thuốc và uống rượu. 


B1 


Mossey và cộng sự đã tiễn hành so sánh một 
nhóm phụ nữ có con bị hở hàm êch hoặc sứt môi với 
nhóm sinh con bình thường ở Scotland, Manchester 
và Liverpool (Anh). Kết quả bước đầu cho thấy, 42% 
sơ người có con bị dị tật ở mắt đã “làm bạn” với 
thuốc lá trong 8 tháng đầu, trong khi tỷ lệ này ở 
nhóm bình thường chỉ là 23%. Đặc biệt, gần 70% số 
bà mẹ trong độ tuổi 16-19 sinh con đị tật khuôn 
mặt là người nghiện thuốc lá. 


“Đốt càng nhiều thuốc lá mỗi ngày thì nguy cơ 
con bị sứt mội, hở hàm ếch càng lớn”, Mossey nhận 
định. Ông dư định sẽ mở rộng nghiên cứu bằng việc 
phân tích dữ liệu từ nhiều quốc gia khác trên thê 
BIỚI, đồng thời tìm hiểu một số tác nhân tiềm tàng 
hư rối loạn gene, chế độ dinh dưỡng, rượu cồn và 
tình trạng hút thuốc thụ động. 


* Phụ nữ hút thuộc khi mang thai dễ sinh 
trẻ bhó bảo 

Với 6— 7 điêu thuốc mỗi ngày, thai phụ có thể 
biết trước rằng con mình sau này sẽ là một đứa trẻ 
cứng đầu và dễ bị kích động hơn so với những em có 
mẹ không hút thuốc. Theo các nhà khoa học Mỹ, 
những biểu hiện bất thường trên cho thấy dường 
như trẻ đang phải trải qua giai đoạn cai nghiện 
thuốc lá. 

Theo tiến sĩ Karen Law, người đẫn đầu nhóm 
nghiên cứu thuộc Đại học Brown, Rhode Island, liều 


52 


nicotine cằng cao thì dấu hiệu căng thắng thần kinh 
ở trẻ càng rõ rệt. Điều đáng nói là tính khí ở trẻ sơ 
sinh có mẹ hút thuốc khi mang thai giống với những 
em có mẹ dùng cocaine hoặc heroin trong thai kỳ. 


Khi tiến hành nghiên cứu, Law cùng cộng sự 
đã đo lượng nicotine — một chất sinh ra khi các phân 
ta nicotine bị bê gây — trong nước bọt của những 
phụ nữ mới sinh được 2 ngày, nhằm xác định ai đã 
hút thuấc khi mang thai. Nhờ đó, nhóm đã lọc ra 
được những trẻ sơ sinh đã “hít khói thuốc” trong 
bụng mẹ và những em không tiếp xúc với chất kích 
thích này. Sau khi quan sát thái độ của trẻ này 
trong một thời gian, họ nhận thấy những em nhiễm 
nicotine có biểu hiện streess rõ rệt và tính khí thất 
thường hơn so với những trẻ bình thường. Điều này 
chứng tỏ những em “nieotine” có thể đã nghiên cứu 
thuốc lá khi còn là bào thai, và trở nên cáu kỉnh bất 
thường khi không được tiếp xúc với nó ở ngoài bụng 
mẹ, Law nhận định. 


Theo Law, những trẻ bị tổn thương về mặt 
hành vì do thuốc lá rất cần được quan tâm và chăm 
sóc đặc biệt. Biểu hiện tính khí thất thường có thể 
chỉ xuất hiện vào giai đoạn đầu đời, song cũng có 
thể kéo đài và trở nên nghiêm trọng nếu trẻ lớn lên 
trong môi trường không lành mạnh hay áp lực cuộc 
sống cao. 


53 


Trước đây từng có một. số nghiên cứu cho thấy, 
việc hút 1Ô điểu thuốc mỗi ngày khi mang thai 
thường dẫn đến hiện tượng trẻ sơ sinh bị thiếu cân. 
Giờ đây, nghiên cứu mới đã chỉ r6 rằng, ở liều nico- 
tine thấp hơn (6-7 điều mỗi ngày), thai nhi cũng vẫn 
bị ảnh hưởng xấu. 


Nghiên cứu được đăng trên báo Pediatrics của 
Mỹ và được đánh giá là điểm khởi đầu quan trọng. 
Các nhà khoa học sẽ còn tiếp tục đi tìm lời giải cho 
những vấn đề như: liệu thai phụ cai thuốc lá trong 
vòng 6 tháng hoặc hút ở mức thấp hơn 6 điều mỗi 
ngày có cải thiện được tình hình hay không. 


* Hút thuốc khi mang thai dễ sinh con 
trai có ít tính trùng 


Những thai phụ đốt trên 10 điểu thuộc mỗi 
ngày nên từ bỗ thói quen này, nêu không muốn quý 
tử của mình về sau sẽ có lượnổ tỉnh trùng thấp hơn 
so với những cậu bé có mẹ không hút. Khói thuốc có 
thể gây tốn thương che các tế bào làm nhiệm vụ sản 
xuất tình trùng sau này của bào thai. 

Đây là kết quả điều tra của một nhóm nghiên 
cứu Đan Mạch, sau khi tiến hành thu nhập. theo 
dõi mẫu tỉnh dịch và máu của hơn 300 chàng trai 
trong vòng 7 tháng. Những bà mẹ của số người này 
cũng được yêu cầu thông báo về số lần hút thuốc khi 
mang thai họ. 


54 


Tiến sĩ Lone Storgaard, trưởng nhóm cho biết, 
lượng chất inhibin B (một hormon liên quan đến sự 
sản xuất tỉnh trùng) ở những chàng trai có mẹ “làm 
bạn” với hơn 10 điều thuốc mỗi ngày giảm đáng kể 
so với những trường hợp có mẹ không hút, hoặc hút 
đưới 10 điều. Ngoài ra, tổng số và mật độ tỉnh trùng 
của những chàng trai nhiễm khói thuốc cũng thấp 
hơn 48% so với những người bình thường. 


Đan Mạch — một. trong những quốc gia có tỷ lệ 
phụ nữ hút thuốc cao nhất thế giới - đã có sự sụt 
giảm rõ rệt về mật độ tính trùng của đàn ông trong 
vòng 5ð thập kỷ gần đây. Tuy nghiên cứu trên chưa 
đi sâu vào nguyên nhân của hiện tượng này, song 
giả thuyết đặt ra là có thể các thành phần trong 
khói thuốc đã làm tổn thương của các tế bào đồng 
vai trò sản xuất tỉnh trùng sau này của bào thai. 

* Tức hại cửa hút thuốc đối uới thai nhỉ 
Đà trẻ sơ sinh 


+ Thai chết lưu, chậm phát triển trong tử cung 
uè trong lượng khi sinh thấp 


Hút thuốc làm tăng nguy cơ thai chết lưu do 
hút thuốc gây các biến chứng ở rau thai và hút 
thuốc làm thai nhi phát triển chậm trong tử cung. 
Ở những người hút thuốc thì nguy cơ đề trẻ ít cân 
cao gấp 3,4 — 4 lần. Những đứa trẻ được sinh ra từ 
những bà mẹ hút thuốc nhẹ cân hơn so với những 


55 


bà mẹ không hút thuốc trung bình khoảng 170 _— 
200 gam do những đứa trộ này phát triển chưa được 
đầy đủ. Trọng lượng khi sinh thấp là một yếu tố 
nguy cơ quan trọng cho sức khỏe trẻ mới sinh thậm 
chí còn gây những biến chứng muộn sau này. 


Hút thuốc làm thiếu oxy, giảm dòng máu đến 
tử cung, giảm vận chuyển các axit amin qua rau 
thai làm giảm kẽm (một chất khoáng quan trọng 
trong quá trình phát triển), 


+ Tăng nguy cơ truyền HIV cho thai nhỉ 


Những thai phụ có HTV đương tính có thể lây 
sang cho con, nhưng ở những phụ nữ có hút thuốc 
thì tỉ lệ này cao hơn, Theo một nghiên cứu ở những 
bà mẹ có HIV đương tính thì thấy ở những người 
hút thuốc thì tỷ lệ cao gấp 3,3 lần so với người 
không hút thuốc, 

+ Đi tật bẩm sinh 


Một số nghiên cứu chỉ ra rằng ở những thai 
phụ hút thuốc trên 1 bao/ ngày khi mang thai thì 
nguy cơ bị đị tật bẩm sinh cao gấp 1,6, - 2,3 lần so 
với người không hút thuốc, 

+ Tình trạng dị úng 


Các bà mẹ hút thuốc khi mang thai làm cho 
con của họ có nguy cơ bị dị tứhg cao gấp 3 lần so với 
con của các bà mẹ không hút thuốc. 


56 


+ Hội chứng đột tử ở trê sơ sinh 

Hút thuốc là một yếu tổ nguy cơ quan trọng 
trong hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh. Khoảng 30% 
những trường hợp chết đột ngột ở trẻ sơ sinh có thể 
phòng băng cách cha mẹ chúng bỏ thuôc. 

+ Ảnh hưởng đễn trí tuệ của thê hệ sau 


Người mẹ hút thuốc lá khi mang thai còn ảnh 
hưởng lâu dài sau khi sinh. Con của những người 
hút thuốc thường khó khăn trong nhận thức, rối 
loạn hành vi và giảm khả năng học tập ở trường. 
Các nhà nghiên cứu cho rằng các ảnh hưởng đó là 
do thuốc lá gây giải phóng vào trong máu những 
chất làm tốn thương hệ thống thần kinh trung 
ương. Sự giảm oxy cũng có vai trò gây tình trạng 
này. Các nghiên cứu gần đây thấy rằng ở những 
đứa con của những người có hút thuốc trong thời kỳ 
mang thai thì tỉ lệ chậm phát triển trí tuệ tăng hơn 
50% so với người không hút thuốc và tăng 70% ở 
những người hút từ 1 bao/ ngày trở lên. 


* Tác hại của hút thuốc đốt tới trễ em 
+ Nhiễm trùng đường hô hấp đưới 


Trẻ em hút thuốc thụ động có nguy cơ lớn bị 
nhiễm trùng đường hô hấp dưới, bao gồm viêm phế 
quản và viêm phổi. Các chuyên gia ước tính rằng 
mỗi năm khoảng 150.000 ~ 300.000 trẻ em dưới 18 
tháng tuổi bị viêm phế quản hoặc viêm phổi có liên 


57 


quan đến ETS. Những trẻ dưới 1 tuổi là con của 
những người hút thuốc bị viêm phế quản hoặc viêm 
phổi cao gấp đôi những người không hút thuốc. 
Thêm vào đó, con của những người hút thuốc bị 
nặng hơn và thường phải nằm viện lâu hơn 20% 
thời gian so với con người không hút thuốc, 


+ 1Ÿ lộ mắc uà mức độ nặng của bệnh hen 


Người cha hút thuốc và đặc biệt là người mẹ 
hút thuốc cũng làm tăng tỉ lệ mắc và mức độ nặng 
của bệnh hen. Những đứa trẻ trong gia đình có 
người hút thuốc đòi hỏi nhiều chăm sóc y tế hơn, và 
nguy cơ lên cơn hen hàng ngày tăng gấp 2 lần, số lần 
phải nhập viện để điều trị cơn hen cũng nhiều hơn 
so với những đứa trẻ mà các thành viên trong gia 
đình không hút thuốc. Trên toàn thế giới có khoảng 
200.000 — 1 triệu trẻ em bị hen đang phải chịu 
những tác động xấu do cha mẹ chúng hút thuốc. 

+ Viêm tại giữa cấp uà mãn 

Tiếp xúc với khói thuốc cũng làm tăng nguy cơ 
bị viêm tai mạn tính và tiết địch tai giữa. Viêm tai 
giữa không chỉ gây nên gánh nặng về kinh tế mà 
còn gây điếc cho những cuộc đời còn đài của những 
đứa trẻ. Điếc khi trẻ còn nhỏ rất dễ gây nên câm và 
không có khả năng học tập. 

+ Các bênh đường hô hắp khác 


Những trẻ em có phơi nhiễm với môi trường 
khói thuốc hay bị viêm họng, viêm tắc mũi, khàn 


58 


tiếng, và bị cúm hơn những đứa trẻ không phơi 
nhiễm. Những trẻ có tiếp xúc với ETS cũng phải 
nạo VÀ và cắt Amidal nhiều hơn. 

+ Ảnh hưởng cơ tìm 


Hút thuốc thụ động có thể ảnh hưởng lên hệ 
thống cơ tim của trẻ. Những ảnh hưởng này bao 
gồm việc hạn chế cung cấp oxy cho các mô của cơ 
thể, làm giảm đáp ứng của nhịp tim khi hoạt đệng, 
và làm tăng nhịp tim từ từ liên tục. 


+ Bệnh đường ruột 


Hút thuốc thụ động ủ ở trẻ em gây tăng nguy cơ 
phát triển bệnh Crohn gấp 5,3 lần. 


Cũng có mối Hên quan giữa hút thuốc khi 
mang thai với bệnh Crohn, nhưng không chặt chẽ 
bằng hút thuốc thụ động ở trẻ sơ sinh. 

Hút thuốc thụ động cũng là một yếu tố nguy cơ 
gây các loại bệnh đường ruột mạn tính khác, viêm 
đại tràng. Những trẻ nhỏ tiếp xúc với khói thuốc thì 
nguy cơ bị loét đại tràng tăng gấp 2 lần so với trẻ 
không tiếp xúc. 


* Hút thuấc thụ động làm tặng nguy cơ 
sâu răng ở trẻ em 

Đối với các cháu ở độ tuổi 4-11, việc tiếp xúc 
với hàm lượng lớn khói thuốc do người khác nhả ra 
làm tăng hơn 2 lần nguy cơ bị sâu răng. Mỗi liên hệ 


59 


này chỉ thấy ở những trẻ nhỏ và không hề xuất hiện 
ở người lớn. 

Kết luận nói trên vừa được các nhà khoa học 
tại Đại học Rochester (New York) thông báo hôm 
qua, sau khi hồi cứu tài liệu thu thập từ 1988 tới 
1984 về 3, 500 trẻ ở Mỹ. Các dấu hiệu bệnh lý được 
tìm kiếm gồm biểu hiện sâu Tăng và sự gia tăng 
hàm lượng nicotine (một sản phẩm của nicotine) 
trong máu. lết quả cho thấy, hơn một nửa trẻ có 
hàm lượng nicotine cao ở mức có thể nghĩ rằng 
chúng đã tiếp xúc với khói thuốc. Ở nhóm có hàm 
lượng nicotine cao nhất, nguy cơ bị sâu răng tăng 
hơn 2 lần so với nhóm tiếp xúc ít hoặc không tiếp 
xúc với khói thuốc. 


Các nghiên cứu trước đó đã cho thấy, hút 
thuốc bị động làm tăng nguy cơ bị bệnh lợi của 
người lớn. Thực nghiệm trong phòng thí nghiệm 
cũng đi đến kết luận, nicotine thúc đẩy sự tăng 
trưởng của các vi khuẩn sống trong miệng người. 


B. PHƯƠNG PHÁP TỰ CAI NGHIỆN 
1. Lợi ích của việc cai thuốc lá. 


Bỏ thuốc là tạo nên sự khác biệt về cảm giác. 
Bạn sẽ có vị giác và khứu giác tốt hơn, cảm thấy ăn 
ngon miệng hơn, chính vì vậy mà một số người sau 
khi bỏ thuốc lá cân nặng tăng lên rõ. Thở tốt hơn, 
không còn ho nữa. Những lợi ích này có được ở nam 


60 


lẫn nữ và mọi lứa tuổi, ngay cả người già, cả những 
người đã bị những bệnh do thuốc lá gây ra. 

Quan trọng hơn nữa, về lâu đài, bỏ thuốc lá 
làm biến mất nguy cơ bị ung thư phối, hay những 
bệnh ung thư khác, bệnh tim mạch, đột quy, và bệnh 
phổi hay bệnh hâ hấp khác (viêm phế quản, viêm 
phổi và khí phế thủng). Hơn nữa, bò thuốc làm cho 
cơ thể ít bệnh tật hơn, ít phàn nàn về sức khoẻ hơn. 

Cuỗi cùng, bỏ thuốc lá là tiết kiệm tiền bạc. 
Một gói ba số hơn 1 đô la, thì một người hút thuốc 
lá có thể tiết kiệm hơn 360 đô la mỗi năm, Còn nữa, 
đấu hiệu là giá thuốc lá sẽ tăng trong thời gian tới, 
nhằm hạn chế hút thuốc lá. Bởi vậy ông bà ta xưa 
có câu “Nhịn thuốc mua trâu, nhịn trầu mua ruộng” 
để nói lên tốn kém do thuốc lá. 


2, Những thay đổi của cơ thể sau bỗ thuốc 

- 20 phút: Huyết áp và mạch giảm dần tới mức 
bình thường. 

- 8 giờ: Lượng oxy trong máu trở về trạng thái 
bình thường. Nguy cơ bị nhồi máu cơ tim bắt đầu 
giảm. Nhiệt độ ngoài đa bắt đầu tăng. 

- 24 giờ: Lượng CO trong máu bắt đầu được 
đào thải. Phổi bắt đầu quá trình tự làm sạch và 
phản xạ ho tăng để thải đờm. 70% bắt đầu tăng cảm 
giác ăn ngon miệng. 


61 


- 48 giờ: Cảm giác ngon miệng và mùi vị bắt 
đầu cải thiện. 


- 1 tuần: Giấc ngủ trở lại bình thường. 


- 2 tuần tới 3 tháng: Sự lưu thông máu trong 
cơ thể và chức năng thông khí được cải thiện. 


- 1-9 tháng: Các triệu chứng như ho, tiết dịch 
nhầy, mệt mỏi, khó thở giảm. Nhung mao của tê bào 
niệm mạc phế quản trở lại hoạt động bình thường. 
Giảm tốc độ suy chức năng thông khí đối với người 
bị bệnh phối tắc nghẽn mạn tính. 


- 1- 3 năm: Nguy cơ bị nhồi máu cơ tim giảm 
20 - 50%. Giảm tỷ lệ bệnh tái phát và tăng tỷ lệ 
thành công trong điều trị, phẫu thuật mạch vành. 


- 5 năm: Nguy cơ bị đột quy giảm tới mức như 
người không hút thuốc sau õ - 15 năm cai thuốc. 

- 10 năm: Nguy cơ bị chết do ung thư phổi giảm 
một nửa so với người tiếp tục hút; các nguy cơ bị 
ung thư miệng, họng, thực quản, bàng quang, thận, 
tuy cũng giảm như vậy. Tốc độ phát triển, đi căn 
của ung thư chậm hơn So với người hút thuốc. Nguy 
cơ ngồi máu cơ tìm trở về như người không hút. 


Cai thuốc không bao giờ là muộn, hãy suy nghĩ 
để cai thuấc ngay bây giờ và mãi mãi. 


Một số thay đổi về sinh thái và tỉnh thần sau 
khi bỏ thuốc. 


62 





Triệu 


¡! _ Nguyên nhân 


Cách đối phó 

















làm sạch của phổi. 
Sau khi ngừng hút 








chứng ị 
| Cơ thể của bạn đã Cảm giác cực kỳ 
¡ quen với 1 lượng thèm thuốc 
_ ¡ nicotine, khi lượng | thường chỉ kéo 
Đối  Íđó giảm đi sẽ khiến | dài 1-5 phút. 
thuốc [bạn có cảm giác đói | Hãy làm 1 cái gì 
để bạn hút thuốc. — | đó đến khi cảm 
giác đó giảm đi 
uống nước, tập ị 
thở sâu... ị 
Điều này có thể do Hãy làm việc từ | 
thiêu nicotine trong | từ thôi, đừng 
máu. Hãy nhớ là bộ | quá cô găng trong 
Đầu óc n9 của bạn đã quen hở. ngày. Tâp 
Lông -¡ làm việc với sự có mặt thể DB HHÌỂG: - 
bềnh, | Sủa nicotine và bây hơn, làm việc thời 
mih# No giờ phải tập làm việc | an ngăn hơn xen 
TRENN không có nicotine. kệ TU thời gian 
giải lao nhiều hơn. | 
¡ Chú ý xem mình 
ăn uống có bình 
thường không? 
Đây là phản xạ tự Nhập từng - 
Ho ngum nước âm 


sẽ có thể làm 


ị 
| 
giảm ho và sẽ 





63 





thuắc những lông mao 
giúp làm sạch phổi 
bắt đầu hoạt động 
trở lại sẽ đẩy đờm từ 
những phế quản nhỏ 
lên các phế quản lớn 
khiến bạn ho 


tự hết ho sau đó 
1 thời gian sau 
1 đến 2 tuần. 





Căng 
thẳng 
và cáu 
kỉnh 


Bứởi vì lượng nicotine 
trong máu giảm, 
thành phần hoá học 
trong người bạn thay 
đổi. Cơ thể bạn đang 
cố gắng đối phó với 
những sự thay đổi 
đó. Vì vậy nó làm cho 
bạn cảm giác căng 
thẳng và cáu kinh. 





Đi bách hộ, 
ngâm trong nước 
ấm, và làm vài 
động tác thư 
giãn. Nói chuyện 
với ai đó về cảm 
giác của mình. 





F—— 


Buồn 
Tâu, trì 
trệ 








Nicotine là chất hoá 
học kích thích tế bào 
não tạo nên cảm giác 
hưng phấn. Phải 
mắt một thời gian để 
cơ thể của bạn sản 
xuất cân bằng chất 
hoá học gân hưng 
phấn tự nhiên thay 
cho chất nicotine, 





T n 
Một bài tập đơn 


giản như là đi bộ 
nhanh ð5 - 10 
phút chẳng hạn 
có thể làm bạn 
thay đổi. Tình 
trạng này sẽ hết 
dần dần, không 
nên lo lắng. 





64 








Trong thời gian 
điều chỉnh lại này 
bạn có thể có cảm 
giác buồn rầu. 














ngủ trong não của 
bạn có thể đang bị 
ảnh hưởng trong 
quá trình tự điều 
chỉnh lại này 





Cảm Chuyển hoá trong | Hãy ăn những bữa 
giác cơ thể bạn đang |nhỏ ít năng lượng 
chóng | trở lại bình | như là bỏng ngô, cà 
đôi thường rốt, quả mận hay cái 
gì đó. Cố gắng ăn 
khoảng 6 bữa nhỏ , 

và uống nhiều nước. 

lo —— 

Bộ não của bạn | Ngâm mình trong 

dang học cách | nước ấm, uống một 

Khó làm việc không có | cốc sữa nóng trước 
ngủ nicotine. Chất gây | khi đi ngủ. Có thể 


đọc cái gì đó hoặc 
nghe nhạc. 








Một số triệu chứng khác cũng có thể gặp như 
khô miệng, rát họng, đau đầu, rối loạn tiêu hoá, tiệt 
mỗi, chảy nước mắt, loét miệng và tăng cân. 

Điểm đáng chú ý nhất ở đây là tăng cân. 
Không phải tất cả mọi người đều tăng cân sau khi 


5-222 65 


bỏ thuốc. Trung bình bỏ thuốc có thể làm tăng 
khoảng 2 kg. Nguyên nhân có thể là người bơ thuậc 
hoạt động ít hơn, và hay gặp hơn người bỏ thuấc 
thường lấy thức ăn thay cho hút thuấc, Rất may là 
sự tăng cân này có thể tránh được. 

- Ăn 3 đến 6 bữa nhỏ hàng ngày chứ không ăn 
1 bữa thật nhiều. 

- Tránh những chất béo. 

- Ăn nhiều hoa quả và rau tươi 

- Vẫn giữ phong độ làm việc, tập luyện nhiều 
hơn (ví dụ đi bộ nhanh...) 

Nếu vẫn tiếp tục tăng cân cũng đừng lo sợ. Cơ 
thể của bạn có thể cần có thời gian quen dần với tình 
trạng không có nicotine. Nếu bạn ăn uống điều độ, 
tránh ăn quá nhiều, tập luyện đều đặn, bạn sẽ giảm 
cân. Và hãy nhớ rằng lợi ích của việc bỏ thuốc còn 
giá trị hơn rất nhiều so với cái hại do tăng vài kg. 

3. Làm thế nào để bỏ thuốc lá 

Đầu tiên, bạn phải hạ quyết tâm bỏ thuấc. Sau 
đó, những việc cần thực hiện trong ngày bỏ thuốc, 
Cuối cùng, làm những việc giúp bạn duy trì thời 
gian bô thuốc (đây là phần khó khăn nhất) 

* Sẵn sừng bỏ thuốc 

- Chọn lựa thời gian cai thuốc, nếu có thể rủ 
vài người bạn cùng cai thuốc. 


66 


- Nhớ lại khi nào và tại sao bạn hút thuốc. 
Những việc bạn thường làm trong khi hút thuốc 
như uống một tách cà phê hay khi lái xe. 

- Thay đổi thói quen hút thuốc: để gói thuốc ở 
vị trí khác thường lệ. Khi hút cầm điều thuốc ở tay 
khác. Không làm bất cứ việc gì khi hút thuốc. Nghĩ 
về cảm giác khi hút thuốc. 

Hút thuốc ở những nơi khác như ở cửa số. 

- Khi bạn muốn hút, hãy nán lại vài phút. Có 
gắng nghĩ về điều gì đó thay vì hút ngay. Ví dụ, bạn 
có thể nhai kẹo cao su hay uống một ly nước. 

- Mỗi lần mua thuốc chỉ mua một gói và mua 
loại thuốc mà bạn không thích. 


* Những ngày đầu bỗ thuốc 

- Bỏ tất cả thuốc. Đem cất gạt tàn thuốc. 

- Thay đổi thói quen lúc sáng sớm. Lúc ăn 
điểm tâm, không ngồi cùng một chỗ trong bàn ăn. 
Thay đổi chỗ liên tục. 

- Khi bạn thèm muốn hút thuốc thì làm việc gì 
đó thay vì hút thuốc trở lại. 

- Mang theo trong người những thứ làm bớt buồn 
miệng như kẹo cao su, kẹo cứng hay tăm xỉa răng. 


6ï 


- Tự thưởng cho mình sau một ngày không hút 
thuốc. Xem một bộ phim hay đi ra ngoài ăn một bữa 
ngon rmệng. 


* Duy trì thời gian cai thuốc. 


Khi cai thuốc bạn dễ nổi cáu, khó tập trung, 
tăng sự ngon miệng, rất thèm thuốc lá. Vì vậy nếu 
bạn cảm thấy không tập trung hay buồn ngủ, đừng 
lo lắng vì những cảm giác này sẽ qua mau. 

- Cô gắng vận động, tập thể dục như đi bộ hay 
đi xe đạp. 

Xem xét những lợi ích khi bỏ thuắc. Ví đụ, bạn 
sẽ cảm thấy yêu cuộc sống như thế nào khi bạn là 
người không hút thuốc lá, những lợi ích về sức khoẻ 
cho bạn và gia đình, bạn là một điển hình cho 
những người xung quanh. Những quan điểm tích 
cực sẽ giúp bạn trải qua thời gian khó khăn này. 
Nếu bạn cảm thấy căng thẳng, hãy luôn cố gắng 
bận rộn và tìm cách quên đi căng thẳng. Tự nói với 
mình rằng sẽ không làm cho mọi việc tốt hơn lên. 

- Vẫn ăn uống như bình thường vì cảm giác đói 
sẽ làm thèm hút thuốc. 


Cứ 5 phút lại có một người chết vì các bệnh 
liên quan tới thuốc lá. 


Bất đầu bò ống khoản tiền trước kia mua 
thuốc lá. 


68 


- Hãy để mọi người xung quanh biết bạn bỏ 
thuác lá. Bạn sẽ thấy mọi người rất ủng hộ. Những 
người bạn hút thuốc có thể họ muốn biết bạn cai 
thuốc như thế nào. Là một điều tốt khi nói với họ 
về kinh nghiệm cai thuốc của bạn. 


- Thực tế, những người cai thuốc được hơn 
một năm thì được sự ủng hộ to lớn từ đồng nghiệp 
và xã hội, 

- Nếu bạn lỡ hút lại, đừng chán nắn. Nhiều 
người nghiện thuốc đã cố gắng ngừng vài lần trước 
thành công cuối cùng của họ. 

4. 7 việc cẰn làm khi muốn bỏ thuốc lá 

Trước tiên, hãy tự nhắc mình rằng, những 
người hút thưốc thường chết sớm vì mỗi tuần cuộc 
sống của họ bị rút ngắn đi 1 ngày. Hút thuốc không 
khiến cho các bạn nam “người lớn” hơn và vững 
vàng hơn. Trên thực tế, thứ thuốc độc này có thể 
gây ra chứng bất lực. 

Nếu muốn bỏ thuốc lá, bạn hãy: 

1. Tự nhủ tại sao mình muôn bỗ thuốc: vì sức 
khoẻ của bạn, vì sức khoẻ của những người xung 
quanh (như gia đình chẳng hạn), tiết kiệm tiền... 

2. Đề ra thời hạn để bỏ thuốc. 


3. Lập kế hoạch đối phó với các biểu hiện thèm 
thuốc và thiếu thuốc: 


69 


- Cơn thèm thuốc thường kéo đài 3 phút mỗi 
lần. Hãy tìm một việc gì khác để tập trung sự chú ý 
của mình (nghe nhạc, đọc sách, chạy tại chỗ) và chờ 
cho đến khi cơn thèm thuốc qua đi. 


- Các biểu hiện của thiếu thuốc như kích thích, 
thay đổi tâm trạng và lo lắng chỉ kéo dài 3 - 4 lần. 
Trong thời gian này, việc điều trị thay thế nicotine 
như dùng cao dán, kẹo cao su, thuốc viên, thuốc XỊt 
mũi có thể hữu ích. 


4. Lên kế hoạch đề giữ cho tay bận rộn: Nếu 
bạn cảm thấy nhớ việc cầm điều thuốc trên tay, hãy 
thay thuốc bằng một thứ gì khác. 


ð. Tìm sự hỗ trợ từ phía gia đình, bạn bè và 
đồng nghiệp: 

Hãy cho họ biết là bạn đang cố gắng bỏ thuốc 
để họ sẽ không mời bạn hút thuốc nữa. 


6. Cá tránh việc hút thuốc lại: 


- Hãy tránh xa những nơi mà bạn thường hút 
thuốc. Chỉ tới khi bạn đã cảm thấy hoàn toàn vững 
tâm là mình đã chiến thắng cắm giác muốn hút lại, 


- Nếu trước đó, bạn thường hút thuốc sau bữa 
cơm thì hãy tìm một việc vì khác để làm như rửa 
bát hoặc đi dạo. 


70 


7. Tư thưởng cho mình: Dù bạn đang làm gì 
cũng đừng quên thưởng cho mình đều đặn vì việc 
không hút thuốc. 

Đừng nản chí nếu không thành công ngay từ 
lần đầu. Phần lớn mọi người đều chỉ đạt được mong 
muốn trong những lần sau đó. 

ø. Những phương pháp nào giúp cai thuốc? 

Có vài phương pháp hữu hiệu để hỗ trợ những 
người cai thuốc. Ba phương pháp chính. 

- Thay đổi thói quen liên quan đến hút thuốc lá. 

- Nỗ lực bản thân. 

- Liệu pháp thay thế nicotine. 

Mỗi phương pháp thường có nhiều cách. Hơn 
nữa, phối hợp các phương pháp thì thường cần 
thiết, và không có một phối hợp nào là áp dụng cho 
mọi người. Thực tế, có thể là cần thiết để thực hiện 
vài phương pháp khác nhau và phối hợp các phương 
pháp để đạt thành công. 

Thay đổi thói quen uà nỗ lực bản thân. 

Bản chất nghiện thuốc là do nieotine, một vài 
hình thức cần thiết để cai thuốc thành công. Các 
chương trình giáo dục, sự thôi miên, và liệu pháp 
đối lập (học cách tránh thuốc lá như thế nào) là một 
vài đề nghị. Những người cai thuốc có thể được 
tham vấn để tránh những cơn thèm thuốc hay hoàn 


71 


cảnh dẫn tới hút trở lại. Ví dụ, thay vì khi ngủ, thức 
đậy và vội vã hút thuốc ngay trên giường hay hút 
ngay sau bữa ăn, họ có thể được khích lệ thay thế 
cơn thèm thuốc bằng những hoạt động khác như nói 
về việc đi bộ hay đọc sách. 


Tiêu pháp thay thê Nicotine 


Liệu pháp thay thế nicotine được áp dụng từ 
những năm 1990. Mục đích của liệu pháp là thay 
thế nguồn nicotine khác để không hút thuắc nữa. 
Bằng cách này, thói quen hút thuốc được bỏ đi, 
trong khi tác động gây nghiện của nicotine vẫn còn. 
Nhưng cùng thời gian đó, liệu pháp thay thế nieotine 
không xuất hiện những triệu chứng khi cai thuốc 
mnà những triệu chứng đó có thể làm thúc đẩy hút 
thuốc trở lại. Một khi thuốc lá được thay thế trong 
liệu pháp thay thế nicotine, số lượng nicotine sau đó 
sẽ giảm từ từ, 

Hiện nay, có hai dạng thay thế nicotine được 
sử dụng phổ biến, nicotine tác dụng qua da hay 
đạng tán (nicoderm CQ và Nieotrol) và nieotine 
dạng kẹo dẻo hay kẹo cao su (Nicorette). Loại đán 
chứa nicotine trong đó có những thành phần đặc 
biệt giúp nó phóng thích chậm. Khi dán lên da, nico- 
tỉne từ từ được hấp thu qua da và vào máu. Dạng 
nhai chứa nicotine phóng thích chậm khi nhai và 
ngậm. Ngậm là để cục kẹo nằm ở một bên má sau 
khi nhai để gia tăng sự hấp thu nicotine. 


72 


Nicoderm C@ có 3 loại: 21mg, 14mg, và 7mg. 
Người ta khuyên nên bắt đầu đán với loại 21mg dối 
với những người hút hơn 19 điếu/ngày hay loại 
14mg đối với người hút ít hơn 10 điểều/ngày. Sau 6 
tuần thay thể loại có hàm lượng thấp hơn, đến loại 
có hàm lượng thấp nhất thì dùng trong hai tuần. 
Nếu bắt đầu với loại 21mg, thì đến loại 7mg dán 
trong bai tuần. Tối đa là 8 - 10 tuần tuỳ thuộc vào 
loại bắt đầu sử dụng có hàm lượng bao nhiêu mà 
thời gian này được khuyên cáo để cai thuốc thành 
công, Miếng đán Nieiđerm CQ có thể dán trong 16 
giờ (từ lúc thức đậy cho đến khi đi ngủ) hay 34 giờ 
nếu sự thèm thuắc quá nhiều. 


Loại Nicotrol 15ml là hữu hiệu và không nên 
dán hơn 16 giờ/ngày. Có thể dùng trong 6 tuần. 


Các tác dụng phụ khi sử dụng miếng dán như: 
bỏng, đỏ da, ngứa ở ngay chỗ dán, nhức đầu, mất 
ngủ, căng thẳng thần kinh, chóng mặt, ho, nổi mẩn, 
nhiều điểm đau và thay đối vị giác. 

Nicorette (loại ngậm) có hai hàm lượng 2mg và 
4mg. Nên bắt đầu với loại 4mg nếu hút hơn 25 
điểu/ngày hay loại 2mg nếu hút ít hơn 7 điếu/ngày. 
Không nên dùng nhiều hơn 90 miếng loại 4mg hay 
30 miếng loại 2mg trong một ngày. Sự cai thuốc từ 
điều trị nên bắt đầu sau 2 - 3 ngày và hoàn thành 
trong 4 - 6 tháng. Tác dụng phụ thường thấy nhất 


73 


là đau họng, thay đổi vị giác, khó tiêu, nắc cụt, buồn 
nôn, ối và ợ hơi. 

Hiệu quả của biện pháp thay thế nicotine như 
thế nào? 


Rhoảng 25% người cai thuốc thành công với 
liệu pháp dùng miếng dán. Tỉ lệ thành công loại 
nhai thì tương đương. Khi có sự hỗ trợ tham vấn 
tâm lý tỉ lệ thành công tăng đến 35 - 40%, 

6. Thực hành bỏ thuốc lá chỉ trong 48 - 72 giờ 

Bắn điểm tổng quát cần chú %. 

1. Nghiện thuốc là một bệnh mãn tính cũng 
như là bệnh cao huyết áp hay bệnh đái đường, cần 
phải có thái độ nghiêm túc và có cách chữa trị đúng 
mới thành công. 


2. Gia đình, bạn bè và những người xung quanh 
có vai trò quan trọng trong việc giúp bạn bỏ thuốc. 


3. Đề bỏ thuốc thì quyết tâm là yếu tố quyết định: 
Hiểu biết + QUYẾT TÂM + hỗ trợ = THÀNH CÔNG. 

4. Có 4 giai đoạn của cai nghiện cần phải vượt qua: 

a. Nghĩ về việc bỏ thuốc. 

b. Chuẩn bị các yêu tố cần thiết để bö thuốc. 


c. Bỏ hắn thuốc. 


74 


4. Duy trì thời gian hoàn toàn không lệ thuộc 
vào thuốc lá. 


Trước hết bạn cần chọn ngày bô thuốc 
Chọn ngày hợp lý rất quan trọng. 


- Ngày mà không có quá nhiều vấn đề phải giải 
quyết để có thể chỉ tập trưng vào việc bỏ thuốc. 


- Ngày có thể có nhiều việc bận rộn nhưng chỉ 
là việc thông thường, không căng thẳng. 


- Tết nhất là ngày thứ bảy, có thể đậy muộn 
hoặc sắp xếp công việc và nghỉ ngơi chủ động theo ý 
của mình. 


ð ngày trước ngày cai thuốc 


1. Liệt kê các lý do đi đến quyết định cai thuốc! 
Nghĩ trong đầu hoặc viết ra giấy. 


- Thuắc lá có hại cho sức khoẻ và tốn tiền, hút 
thuốc bất tiện.. 


- Ảnh tiởng người khác, Gương xấu cho con 
cái mắc các tệ nạn khác... 


2. Tuyện bố với bạn bè, gia đình và đồng 
nghiệp rằng bạn đang tiến hành bỏ thuốc. 


3. Đừng mua thuốc lá! 


T5 


#4 ngày trước ngày cai thuốc 


1. Để ý một cách nghiêm túc khi nào và tại sao 
bạn lại hút thuốc. 


Buồn, căng thẳng, thềm thuốc, không có việc 
gì làm, bạn bè rủ rê... 


2. Hãy suy nghĩ xem có cái gì khác thay thế 
điều thuốc trong tay bạn. 


Tăm xỉa răng sau bữa ăn; Hạt dưa, hạt bí, kẹo 
cao su; Hai quả cầu lăn trên tay, bút chì... 


3. Hãy nghĩ đến những thói quen sinh hoạt và 
làm việc thường ngày khác thay thế cho hút thuốc. 


3 ngày trước ngày cai thuốc 


1. Tìm xem ai mà bạn có thể hỏi và chia sẽ khi 
bạn cần sự giúp đỡ. 


- BS gia đình, 
- Bạn bè, nếu là người đã cai thuốc là tốt nhất. 
- Người yêu, vợ, con, đồng nghiệp. 


2. Bạn sẽ làm gì với số tiền tiết kiệm được khi 
không phải mua thuốc lá. 


- Thưởng cho mình vật gì đó mang tính kỷ niệm. 
- Thưởng cho con, cháu vì thành tích học tập... 
- Làm các việc có ích khác, 


76 


2 ngày trước ngày cai thuốc 


1. Xem lại: Khi nào và tại sao bạn hút thuốc và 
tìm cách khắc phục vượt qua những thử thách đó. 

+ Sự lôi kéo của các bạn nghiện rủ rẽ. 

+ Sức ép của công việc (Stress). 

+ Các triệu chứng của “đói” thuốc (xảy ra 
trong vòng 1 - 8 tuần đầu). 


- Chóng mặt và nhức đầu; tâm trạng ức chế, dễ 
nổi cáu, tức giận, bần chồn; Khó tập trung tư tưởng. 


- Thèm thuốc; Rồi loạn tiêu hoá. 
+ Tăng cân sau cai nghiện. 


2. Mua một số thứ thay thế cho thuốc lá như: 
Hạt dưa, tăm, kẹo cao su, hai quả cầu nhỏ, bút chì... 


3. Cách vượt qua cơn thèm thuốc: 
+ Uống nhiều nước. 
+ Hít thở sâu. 


+ Không ngồi lại bàn ăn lâu, làm việc khác: 
đánh răng, đi bộ, hạt dựa... 

+ Nói chuyện với người khác. 

Trì hoãn, đếm đến 100 hoặc nhẩm bài thơ, bài 
hát mình thích... 


77 


1 ngày trước ngày cai thuộc 

1L. Bö hết diêm, bật lửa, gạt tàn ở nhà và nơi 
làm việc. 

2. Giặt toàn bộ quần áo để không còn mùi 
thuốc lá. 

3. Buổi tối hút điếu thuốc cuối cuối cùng để 
chia tay với kẻ thù của mình! 

Lên dây cót một lần nữa: 

“Cai thuốc là chiến lược đúng, mình có thể 
làm được” 

Chọn thời điểm thích hợp để thực hiện ý định 
là một trong những yếu tố quyết định sự thành 
công.Thứ sáu là thời điểm tốt vì bạn có thêm hai 
ngày nghỉ cuối tuần. Chỉ giữ lại 2 điều thuốc cho 
ngày thứ sáu. Sau đây là lịch trình cai thuốc. 

Thú sáu. 

Buổi sáng, khi chưa dùng bữa điểm tâm, hãy 
hút một điều. 

Sáng: Nhắc lại với gia đình, bạn bè và đồng 
nghiệp rằng hôm nay là ngày quan trọng của bạn - 
ngày bạn cai thuốc lá. 

Hãy tạo công việc bận rộn nhưng không 
căng thẳng. 


78 


Thông uống rượu, cà phê hay những thứ bạn 
hay dùng với thuốc lá, 

Hãy tự làm cho đầu óc vui sướng hoặc cái gì đó 
đặc biệt làm phần thưởng cho thành công đầu tiên, 


Hãy có chế độ ăn đúng và tập luyện để tránh 
tăng cân quá mức! 


Nếu bạn không chịu nối và hút lại thì cũng 
đừng bỏ cuộe! Hãy chuẩn bị làm lại từ đầu! Trước 
khi thành công có người đã phải làm đi làm lại một 
vài lần! 

Hãy chia sẻ với bạn bè hoặc gọi cho phòng 
khám cai nghiện thuốc lá để có thêm kinh nghiệm. 


Cế gắng chờ đến trưa, trước bữa ăn mới hút 
điều còn lại, tối vứt bộ hộp diêm. Bữa tối là thời 
điểm quyết định cho sự thành công của bạn. Các 
cơn thèm thuốc ập đến và bạn sẽ chẳng lúc nào rời 
bỏ ý nghĩ đi đến một điều thuốc. Hãy tìm một người 
bạn không hút thuốc để trò chuyện. Nếu cảm thấy 
thèm thuốc thì hãy vừa nói chuyện day huyệt Hợp 
cốc (nằm Eiữa ngón tay cái và ngón trỏ). Di ngủ sớm 
hơn thường lệ, 

Thứ bảy. 

Vượt qua được các cơn nghiện của tối hôm 
trước là cơ bản bạn đã cắt được cơn nghiện. Lúc 
này, trong đầu sẽ xuất hiện các câu hỏi: “Tại sao lại 


78 


phải bỏ thuốc? Bỏ thuốc để làm gì?”. Bạn cũng bắt 
đầu tưởng tượng: “Sẽ sảng khoái biết mấy nếu được 
hút một điều thuốc vào lúc này”. Hãy gạt bỗ ngay ý 
nghĩ đó vì cảm giác sau khi hút thuốc bạn đã biết 
quá đủ, trong khi cảm giác thèm được hút thuốc 
bạn lại chưa bao giờ có; Hãy cảm thấy thích thú với 
cảm giác mới này. Chú Ý, vào ngày bạn cần nghỉ 
ngơi, không làm việc và không suy nghĩ nhiều; còn 
cả chuỗi ngày dài tiếp theo cho những việc đó. 
Không dùng bia rượu và cà phê, đi ngủ sớm hơn 
thường lệ. 


Chủ nhật. 


Lúc tỉnh dậy, bạn sẽ có cảm giác tỉnh táo và 
sảng khoái vô cùng vì không còn lệ thuộc vào thuốc 
lá nữa. Bạn thấy bỏ thuấc dễ ợt và lại bắt đầu có ý 
nghĩ để bỏ thuốc vào dịp khác, thậm chí còn hứng 
chí muốn tự thưởng cho mình một gói thuốc vì đã 
vượt qua được bản thân - điều tưởng như không 
thể. Hãy từ bỏ ngay ý định đó. 


Bạn sẽ lại tự hỏi: “Ta bỏ thuốc để làm gì?” Vì 
tiền ư? Chưa thuyết phục; Vì sức khoẻ ư? Hiện tại 
chưa biết... Về phần mình, tôi tự nhủ: “Mình muốn 
được cảm nhận sự thích thú của cơn thèm hút hơn 
là được hút. Hãy tìm để thưởng thức cái cảm giác 
tự do từ việc bỏ hút thuốc”. Buổi tối, trước khi đi 
ngủ, đừng quên viết ra những việc bạn đã làm khi 
bỏ thuốc để truyền đạt lại cho bạn bè. 


80 


Thứ hai. 

Đi làm việc bình thường. Bạn đã hoàn toàn từ 
bỏ thói quen hút thuốc, không còn một ít cảm giác 
thèm thuốc nào nữa. Thay vào đó là cảm giác vui 
sướng như người được trả tự do. Đầu óc bạn hoàn 
toàn tỉnh táo, minh mẫn; cộng thêm sự hưng phấn 
vì đã vượt qua chính mình. Trong những ngày tiếp 
theo, hãy giữ vững quyết tâm bỏ thuốc vì mục đích 
mà bạn đã đề ra. 


Ngày cai thuốc 

Duy trì cuộc sống thoải mái không lệ thuộc vào 
thuốc lá. 

* Tuần đầu tiên 

- Hãy tính mỗi ngày một lần. Mỗi ngày là một 
cách thức, đã vượt qua ngày thứ nhất tại sao lại 
không tiếp tục ngày thứ hai. 

- Hãy sử dụng các kỹ thuật đã biết để vượt qua 
từng ngày một. Các cách thức sẽ giảm dần khoảng 
sau một tuần. 

- Có người phải mất 1 - 3 tháng để có cảm giác 
bình thường như một người không hút thuốc. 

* Tuần thứ 9 - 6: 

Bạn vẫn còn phải đấu tranh tư tưởng, luôn luôn 
tự nhủ là mình đã quyết tâm bỗ thuốc. Hãy nói là 
không hút hôm nay, ngày mai và từng ngày sau nữa. 


68-222 81 


Những điều nguy hiểm rất cần lưu ý tránh: 


- Hút một điếu sẽ chẳng sao! Nếu hút lại là 
thất bại dù chỉ là một hơi. 


- Các buổi tiệc thường có bia rượu, hãy cẩn 
thận đừng cho phép mình hút thuốc mà hãy cho 
phép mình được khoẻ mạnh. 


- Lúc căng thẳng: Mọi chuyện rồi cũng phải 
qua đi, và nếu lại hút thuốc bạn hãy tưởng tượng 
rằng lại phải bắt đầu cai nghiện từ đầu khi mọi 
chuyện qua đi. 

* Từ tuần thứ 7 trở đi: 

Tuyệt vời Bạn đã cai được thuốc. Nhưng cai 
thuốc là một chuyện, còn sông thoải mái không lệ 
thuộc vào thuốc lá lại là một việc khác. Hãy đừng 
để cho nghị lực của mình bị mềm yếu đến khi bạn 
không còn đếm ngày đã không hút thuốc và không 
còn nghĩ đến thuốc lá nữa. 

Lưu ý: Người cai thuắc lá dễ bị loét miệng và 
cảm mạo. 

Các triệu chứng cảm thường xuất hiện trong 
vòng 1 tuần sau khi cai thuốc lá, còn loét miệng có 
thể gặp trong 2 tuần đầu. Theo các nhà khoa học, 
người hút thuốc không nên “nhụt chữ” vì thông tin 
này, trái lại việc được chuẩn bị trước về tỉnh thần 
sẽ giúp họ cai thuốc dễ đàng hơn. 


82 


Kết luận trên được các nhà khoa học Anh đưa 
ra sau khi theo dõi 147 người hút thuốc lá tại các 
thời điểm 1,3 và 6 tuần sau khi cai. Kết quả là 1 - 2 
tuần sau khi thôi hút, các đối tượng nói trên thường 
có biểu hiện cảm lạnh như đau họng, ho và chảy 
nước mũi, Trong tuần đầu 1⁄3 số người tham gia có 
từ 3 triệu chứng trở lên. Ngoài ra, người hút thuốc 
cũng hay bị loét miệng trong vòng 2 tuần đầu sau 
cai. Khi nghiên cứu kết thúc, tất cả các triệu chứng 
trên không còn nữa. 


Thea các tác giả, việc gia tăng chứng loét 
miệng liên quan tới sự thiếu vắng hiệu quả kháng 
khuẩn của thuốc lá, còn sự xuất hiện các triệu 
chứng cảm có thể bắt nguồn từ tình trạng ức chế 
tạm thời của hệ miễn dịch. Tuy nhiên, lợi ích từ việc 
ngưng hút thuốc lớn hơn rất nhiều so với những 
trục trặc nhỏ này. 


7. Bí quyết cai thuốc lá mà không tăng cân. 

Bằng phương pháp sau: 

Một sô người sau khi cai thuốc lá thấy đã tăng 
3- 4 kg thể trọng, Có trường hợp tăng đến 7 - 8 kg. 
Có thể tránh hiện tượng này bằng chế độ luyện tập 
và ăn uống đúng mức. 

Người hút thuốc lá còn thường có cảm giác 
mệt mỏi, ăn không ngon miệng, có khi chán ăn... 
Sau khi bê thuốc lá, họ có cảm giác khoẻ hơn, SỰ 


88 


ngon miệng cũng tăng lên trong các bữa ăn; vì vậy 
tăng cân cũng là chuyện bình thường. Nhưng sự 
tăng cân có thể sẽ dẫn tới thừa cân và béo phì nếu 
không được chú ý và theo đõi. 

Muốn biết mình có thừa cân hay không cần dựa 
vào chỉ số khối cơ thể (BMID để đánh giá. BMI = cân 
nặng (kg) chia cho bình phương chiều cao (mét). 
Người có chỉ số BMI 18,5 - 25 được xem là trung 
bình (từ 20 đến 2ð được xem là có cân nặng ưu việt). 
Người có chỉ số BMI trên 27 gọi là thừa cân và trên 
30 được xem là béo phì. 


Khi bạn cai thuốc lá nếu thấy tăng cân lên một 
chút nhưng chỉ số BMI vẫn nằm trong giới hạn bình 
thường thì không có gì đáng ngại. Vấn đề đặt ra cho 
chúng ta là cần có sự theo dõi chỉ số BMI để có 
hướng giải quyết sớm, tránh béo phì mà thôi. 

Cơ thể giữ được cân nặng ổn định là nhờ trạng 
thái cân bằng giữa năng lượng do thức ăn cung cấp 
và năng lượng tiêu hao cho lao động và các hoạt 
động khác của cơ thể. Thể trọng tăng có thể do chế 
độ ăn vượt quá nhu cầu, hoặc do nếp sống và cách 
làm việc ít tiêu hao năng lượng. Việc tránh thừa cần 
đòi hỏi phối hợp nhiều biện pháp. 

Thứ nhất, cần tạo thói quen ăn uống theo 
đúng chế độ. Sau khi cai hay đang cai thuốc lá, 
người ta cảm thấy buồn rồi muốn ăn thứ gì đó để 


34 


“lấp chỗ trồng”, dễ đẫn đến tình trạng hay ăn vặt; 
đây là điều cần tránh. Nên tránh ăn khuya vì bữa 
ăn này sẽ gây tích mỡ do năng lượng nạp vào không 
được tiêu hao trong thời gian ngủ... Cần hạn chế ăn 
chất béo, thành phần chất béo chỉ nên chiếm 25% 
lượng calo hằng ngày. Nên biết rằng không chỉ mỡ, 
thịt mà chất bột, đường cũng có thể gây béo. 


Thứ hai, cần gia tăng các hoạt động thể lực, xây 
dựng nếp sống năng động. Việc tập thể dục thường 
xuyên sẽ có tác dụng duy trì mức giảm thể trọng, 


8. Những loại thuốc hỗ trợ cai nghiện 


Công ty Dược phẩm Xenova của Anh đã phát 
triển một loại vắc xin có tác dụng giúp người nghiện 
bỏ thuốc 


Các cuộc thử nghiệm lâm sàng tại Mỹ cho thấy 
gần 50% người được uống loại vắc-xin mang tên TA 
- CD này có thể tránh xa khỏi cocain trong vòng sáu 
tháng. Theo Xenova, vắc-xin này không ngăn chặn 
cảm giác thèm cocanin song lại ức chế cảm giác đê 
mê của người nghiện. Nói cách khác, TA - CD ngăn 
chặn mọi người tái nghiện. 

David Oxlade, giám đốc điều hành Xenova, 
cho biết: “Đây là nghiên cứu thứ bạ tại Mỹ, cho 
thấy gần một nửa người nghiện có thể bỏ thuốc 
trong sáu tháng. Đây là kết quả rất đáng chú ý. 


85 


Vắc-xin TA - CD hoạt động tương tự như một loại 
vắc-xin thông thường”. 


Theo David Oxlade, người nghiện sử dụng 
cacain nhiều năm mà không miễn địch với nó là bởi 
cocain có các phân tử rất nhỏ. Do vậy, hệ miễn dịch 
không thể nhận đạng được cocain. TA-CD được tạo 
ra bằng cách gắn cocain vào một phân tử protein có 
kích cỡ lớn. Phân tử này sẽ kích thích hệ miễn dịch 
của cơ thể tạo ra các kháng thể nhận dạng cocain. 
Ngoài ra, vắc-xin này còn ngăn cocain di chuyển từ 
máu vào não - nơi người nghiện có được cảm giác 
lãng lầng. 

Đối với những người được tiêm vắc-xin này 
theo chương trình tại trung tâm cai nghiện, họ sẽ 
không còn có cảm giác lâng lâng cũng như không bị 
tái nghiện nếu sử dụng một liều eocain nữa sau một 
tháng, Ông Oxlade cho biết có thế người nghiện sẽ 
chuyển sang một loại ma tuý khác song bằng chứng 
từ ba cuộc thử nghiệm tại Mỹ cho thấy điều đó chỉ 
xảy ra ở một số ít đối tượng. 


Người phát ngôn của Druscope, Trung tâm 
Giám định thuấc độc lập của Anh, nhận xét: “Đây là 
một nghiên cứu thực sự thú vị. Rõ ràng là vắc-xin 
trên đường như hoạt động hiệu quả đối với người 
cai nghiện cocain. Tuy nhiên, chúng ta phải nhớ 
rằng không phải tất cả mọi người phản ứng giống 
nhau đối với phương pháp điều trị. Nhiều người 


86 


nghiện cocain có những vấn đề tâm lý và xã hội 
phức tạn. Nếu những vấn đề này không được giải 
quyết, ngay khi một loại ngừng hoạt động, họ có 
thể chuyển sang một loại ma tuý khác để có cảm 
giác lâng lâng”. 

Miêng dán nicotine giúp thanh niên bỏ 
thuốc lá 


Những nhà khảo cứu gợi ý rằng việc điều trị 
thay thế nicotine có thể giúp thanh thiếu niên từ bỏ 
thuấc lá. Trong một khảo cứu ở thanh thiếu niên 
hút thuốc dùng miếng dán nicotine cùng với thuốc 
chống trằm cảm hay không, cho thấy ít có thanh 
niên nào bỗ hẳn thói xấu nhưng có giảm đi lượng 
hút thuốc đáng kể. 


Theo Bs Joel D. Killen tại Đại học Ý khoa 
Stanford (Califorlia) nói với Reuter health hầu hết 
mọi thanh thiểu niên có giảm. đi được một vài điều 
mỗi tuần hay hàng ngày. Kết quả này rất quan 
trọng: cho thấy thuốc lá có thể bỏ được và cân 
khuyến khích các bác sĩ hay giới chức y tế tìm ra 

phương pháp. 


Hút thuốc trong giới trẻ là vấn đề khá nghiêm 
trọng. Mặc dù có nhụ cầu phải giúp chúng bö thói 
quen hút thuốc nhưng ít có khảo cứu nào về điều trị 
ngưng thuốc ở giới thanh thiếu niên. Nhóm bác sĩ 
Killen khảo sát miếng dáng nicotine ở 211 người 


87 


hút thuốc từ 15 - 18 tuổi. Những người tham dự 
khảo sát dùng miếng dán trong suốt 8 tuần lễ. 


Bố sung với miếng dán, cũng có vài người 
ngẫu nhiên được chọn lựa cho dùng thêm Zyban 
(thải trừ chậm chất Buproion) đã chứng tô giúp vài 
người bỏ thuốc trước đây. Những người khác được 
dùng viên giả dược. 


Tất cả những người hút thuốc đều có tham dự 
vào nhóm làm sao từ bỏ thuốc lá. Theo báo cáo của 
Tạp chí Khám bệnh và lâm sàng tâm thần học cho 
biết sau 10 tuần lễ điều trị, có đến 28% người hút 
thuốc có dùng miếng dán nicotine và giả dược và 
23% dùng miếng đán và bupropion đã bỏ thuốc lá. 


Thảo cứu này cho thấy dùng thêm bupropion 
không giảm được gì nhiều hơn với dùng miếng đán 
đơn thuần trái với một khảo cứu trước đây. 


Khoảng 6 tháng sau khảo cứu chỉ có 7 - 8% hút 
thuốc lá là tiếp tục không còn hút nữa. Mặc dù còn 
thất vọng vì có nhiều thanh thiếu niên vẫn còn hút 
thuốc nhưng còn một điểm son là hầu hết giảm 
lượng hút chỉ còn lại vài điều mỗi ngày. Theo bác sĩ 
Rillen là nói chung là kết quả này vẫn còn đáng 
khuyến khích. 


9. Cai thuốc lá bằng thuốc thay thế nieotine 
Sử dụng các sản phẩm thay thế nieotinekết 
hợp với thuốc chống suy nhược theo hướng dẫn của 


88 


bác sĩ là một trong những biện pháp cai thuắc lá tốt 
nhất hiện nay. Sau đây là một số lời khuyên để 
thuốc phát huy tốt tác dụng: 


- Riêng thuốc lá hoàn toàn ngay trong ngày 
đầu tiên sử dụng thuốc thay thế nieotine.Như vậy, 
khả năng bỏ được hắn thuốc sẽ tăng lên khoảng 10 
lần so với trường hợp không thực hiện điều này. 


- Kết hợp tham gia các chương trình hạn chế hút 
thuốc lá để tăng hiệu quả của thuốc thay thế nicotine. 


- Những người bị suy nhược trong quá trình 
cai nghiện nên dùng thuốc chống suy nhược Zyban 
để kiêng được thuốc lâu dài. 


- Không nên hút thuốc lá khi đang sử dụng 
thuốc thay thế nicotin vì nó có thể làm cho lượng 
nicotin tăng lên đến rnức độc hại đối với cơ thể. 


Thuốc thay thế nieotin có thể gây ra các tác 
dụng phụ như: đau đầu, buồn nôn, các vấn đề liên 
quan đến ruột, dạ đày. Nó cũng có thể gây buồn ngủ 
trong những ngày đầu tiên sử dụng (đặc biệt là 
thuốc đạng băng đán); nhưng triệu chứng này sẽ 
mất dần. Đối với phụ nữ mang thai, thuốc dạng 
băng dán làm tăng nhịp tim thai (đây có thể là đấu 
hiệu căng thẳng bào thai). Vì vậy, cần tháo bỏ loại 
băng này trước khi đi ngủ. 


Các chuyên gia y tế khuyến cáo, chỉ nên sử 
dụng thuốc thay thế nicotine trong thời gian cai 


89. 


nghiện chứ không được dùng nó trong thời gian dài 
với mục đích thay cho việc hút thuốc. Một nghiên 
cứu cho thấy, việc sử dụng gôm nicotinetrong hơn 1 
năm có liên quan tới tình trạng kháng insulin (một 
biểu hiện của bệnh tiểu đường). Theo một nghiên 
cứu khác, các hoá chất ở trong loại thuốc này có thổ 
biến đổi thành một chất gây ung thư phối. 


Thuốc uiên NiQuitin OQ giúp cai thuốc lá 
hiệu quả 

Viên thuốc này làm tăng gấp 3 lần cơ hội bỏ 
thuốc và tỏ ra hiệu quả hơn các phương pháp cai 
thuốc cổ điển bằng kẹo cao su, cao dán, khí dung 
hay lọ xịt, Chỉ 7 giây sau khi ngậm vào miệng, 
nicotineđược giải phóng sẽ tác động lên não, khiến 
người nghiện không còn muốn hút thuốc nữa. 

Một thử nghiệm lâm sàng trên hơn 1.800 
người ở Anh và Mỹ cho thấy những người dùng 
NiQuitin CQ dễ bỏ thuốc lá hơn 3 lần so với những 
người dùng thuốc giả (placebo) Khoảng 1⁄4 số 
người dùng thuốc viên đã bỏ thuốc lá và ngừng hút 
trong 6 tháng tiếp theo. 

NÑiQuitin Cq do hãng GlaxoSmithKline sản 
xuất, được bào chễ dưới đạng viên 2mg và 4mg để 
ngậm trong những khoảng thời gian đều đặn trong 
ngày. Tác dụng của nó là làm giảm ham muốn hút 
thuốc và các triệu chứng cai nghiện. Thuốc được 


90 


dùng trong vòng 12 tuần với liều giảm dân. Chi phí 
là 95 USD/tuần, tương tự như các loại thuốc cai 
nghiện khác. Anh là nước đầu tiên cho phép sử 
dụng thuốc này. 


Liều thuắc mà bác sĩ kê cho người hút phụ 
thuộc vào việc bao lâu sau khi tỉnh đậy vào buổi 
sáng, đối tượng sẽ hút điều thuốc đầu tiên. Những 
người hút thuốc ngay trong vòng 30 phút sau khi 
dậy được coi là bị phụ thuộc nặng (bất kể họ hút bao 
nhiêu điều một ngày) và sẽ được dùng liều cao hơn. 
Những người hút thuốc muộn hơn được coi là ít phụ 
thuộc và sẽ dùng liều thấp hơn. 


Ngay trong tuần đầu tiên, sự thèm thuốc đã 
giảm 23%. Tuy hàm lượng nicotinetrong NÑiQuitin 
GQ tương đương trong kẹo cao Su, viên thuốc này 
hiệu quả hơn vì nó giải phóng lượng nicotinecao hơn 
2B% trong mỗi liều. Tuy nhiên, thuốc cũng gây một 
số tác dụng phụ như buồn nôn, ợ chua. 


Kết quả thử nghiệm nói trên được đánh giá 
rất cao và tạo hy vọng thử bỏ thuốc một lần nữa 
cho những người nghiện nặng. Một điều tra tiến 
hành năm 2000 ở Anh cho thấy hơn 70% người 
muốn bỏ thuốc lá và hơn 3⁄4 nói đã từng thử bỏ. 

Hút thuấc Ìà nguyên nhân quan trọng nhất 
gây tử vong sớm. Trong các bệnh nhân chết vì ung 
thư, nguyên nhân do hút thuốc chiếm tới 30%. Theo 


91 


các chuyên gia, việc bỏ thuốc lá không bao giờ là 
muộn. Những người ngừng thuốc trước tuổi 35 có 
tuổi thọ không thua kém là bao so với những người 
không hút thuốc. Những người bỏ thuốc ở độ tuổi 
trung niên, trước khi bệnh ung thư hoặc một số 
bệnh nguy hiểm xuất hiện, vẫn có thể tránh được 
nhiều nguy cơ xấu do thuốc lá gây ra. 


Thuốc chữa bệnh Parkhinson giúp cai 
nghiện thuốc lá 


Một loại thuốc dùng để chữa trị căn bệnh 
Parkinson có thể giúp cho những người nghiện 
thuốc lá cai nghiện được. Đó là những kết quả sơ bộ 
của các nhà khoa học. 


Loại thuốc này, có tên là selegiline, có tác dụng 
ngăn chặn bớt các triệu chứng của căn bệnh 
Parkinson. 


Bác sĩ Tony P. George cùng các đồng nghiệp đã 
tiến hành nghiên cứu các tác dụng của thuốc này, 
Nhóm của ông đã thu thập các số liệu về các bệnh 
nhân đã bỏ được thuốc lá trong khi họ đang điều trị 
bằng thuốc selegiline và theo đõi các tác động phụ 
của loại thuốc này nếu có. 


Trong 8 tuần, 20 bệnh nhân được dùng selegi- 
line và 20 bệnh nhân khác dùng loại thuốc khác. Sau 
khoảng thời gian này, 9 trong số 20 người dùng 
selegiine đã bỏ được thuốc lá, chiếm 45%. Sau 6 


92 


tháng tiếp tục, thêm 4 người nữa đã cai được thuốc 
lá. Trong khi đó, chỉ có 15% số người được dùng loại 
thuốc khác là bỏ được thuốc lá. Thậm chí 6 tháng 
sau cũng chỉ thêm được một người cai được thuốc lá. 


Trong số những bệnh nhân được điều trị bằng 
selegiline, các phản ứng phụ tổ ra cũng không đến 
nổi quá mạnh. Đó có thế là mất cảm giác ngon 
miệng, đau dạ dày và mất ngủ. Đây chỉ là những 
nghiên cứu mang quy mô nhỏ, chính vì thế các nhà 
khoa học cũng đang hy vọng có thể những nghiên 
cứu lớn hơn sẽ được tiên hành nhằm khẳng định tác 
dụng của seleginline, 


Bác sĩ George nói: “Cũng có một vài khả năng 
ảnh hưởng của loại thuốc này nhằm ngăn chặn căn 
bệnh nghiện thuốc lá. Việc phát triển một loại được 
phẩm giúp cai nghiện thuốc lá là một nhiệm vụ hết 
sức quan trọng. Selegiline cho thấy tiềm năng đầy 
hứa hẹn trong lĩnh vực này”. 

Khi cười giúp cai thuấc lá 

Nghiên cứu của các nhà khoa học ở Trung tâm 
Y tế Anchor (Mỹ) cho thấy, hỗn hợp của ôxy và ôxit 
nitơ (một loại khí gây tê được sử dụng trong nha 
khoa và có tên gọi là khí cười) có thể giúp người 
nghiện cai thuốc lá một cách dễ dàng. 

Các nhà khoa học đã trộn hai khí này theo tỷ 
lệ 1:1 rồi cho những người nghiện thuốc lá hít trong 


93 


20 phút qua một lớp mặt nạ. Những người này 
không được dùng các biện pháp hỗ trợ cai nghiện 
khác. Kết quả thu được sau 3 ngày theo dõi lạ; 


- 92% số bệnh nhân cho biết đã giảm sự thềm thuốc. 
- 85% giảm lượng thuốc lá hút mỗi ngày. 

- 40% bệnh nhân hoàn toàn không dùng thuốc. 
Nhiều bệnh nhân đã bỏ thuốc sau 6 tháng điều trị. 


Theo các tác giả, hiện tượng giảm dopamin 
trong não khi cai thuốc là nguyên nhân chính khiến 
người nghiện khó cai, Hỗn hợp khí nói trên đã khắc 
phục được tình trạng này bằng cách cung cấp 
dopamin cho não. Theo các nhà nghiên cứu, thủ 
thuật này rất an toàn và nên được giới thiệu là một 
phương pháp cai thuốc là phổ biến. 

Khí ôxit nitơ (NO) làm cho con người cảm thầy 
vui vẻ, hưng phấn nên được gọi là khí cười. 

10. Cai thuốc lá vào chiều và tối hiệu quả 
hơn buổi sáng. 

Nếu bạn đang muốn bỗ thuốc lá, thì cần tập 
trung tiến hành các biện pháp hỗ trợ cai thuốc vào 
buổi chiều và tối, vì có tới hơn 90% những trường 
hợp hút thuốc lại trong khi cai là vào khoảng thời 
gian này. 

Đây là kết quả của một nghiên cứu được các 
nhà khoa học thuộc Bệnh viện Saint George ở 


94 


London (Anh) tiễn hành, nhằm điều tra lần hút lại 
đầu tiên của 200 người đang tiên hành cai thuốc với 
sự hỗ trợ của thuốc cai nghiện và chuyên gia tư vấn. 
Những người này đã từng hút 10 điếu thuốc lá mỗi 
ngày trong vòng 3 năm trước khi cai. Kết quả cho 
thấy, 2 tuần sau khi bỏ thuấc, 70 người thông báo họ 
hút thuốc trở lại, trong đó có 65 trường hợp (tương 
đương với 93%) hút lại lần đầu tiên vào buổi trưa 
hay lúc nửa đêm. Điều này hoàn toàn trái ngược với 
các kết luận trước đây, cho rằng trong thời gian dễ 
nghiện lại nhất là vào buổi sáng. 


Theo các nhà nghiên cứu, kết quả cuộc điều 
tra sẽ rất có ích đối với những người đang muốn cai 
thuốc lá. “Họ cần được biết thời gian để hút thuắc 
lại là buổi chiều và tối, có nghĩa là các biện pháp cai 
nghiện cũng cần được tập trung vào những thời 
gian này”, giáo sư Robert West, thuộc khoa tâm lý 
của bệnh viên Saint George, nhận định. 

11. Cai thuốc lá bằng mật ong 

Qua thực tế nhiều năm dùng nọc ong mật với 
liều rất nhỏ để chữa Tnột số bệnh, các lương y nhận 
thấy nó còn có tác dụng tốt chữa cai nghiện thuốc lá. 

Cách đây trên 200 năm, bác sĩ người Đức 
Samuel Haneman đã đưa ra liệu pháp vi lượng 
đồng căn với 3 nguyên tắc: lấy nó chữa nó (như 
dùng nọc ong đốt sưng lên để chữa các bệnh sưng 


85 


tấy); sử dụng thuốc với liều rất nhỏ (vi lượng); tác 
dụng thuốc trên cơ thể người khoẻ mạnh, bình 
thường (phòng bệnh). Chính ông cũng đã dùng nọc 
ong với liều vi lượng để chữa trị các bệnh sưng tấy, 
đau đớn rất có hiệu quả. 

Tổ chức Y tế Thế giới từng khuyến cáo nên 
dùng các loại thuốc vi lượng đồng căn cho những 
bệnh thông thường như đau bụng, cảm cúm, ho, sốt 
cao... Những thuốc này được ví như “chìa khoá nhỏ 
để mở cánh cửa đồ sộ” hay “vũ khí tốt nhất trong 
cuộc chiến chống độc tố trong người”. Các sách 
hướng dẫn về liệu pháp vi lượng đồng căn có giới 
thiệu nọc ong để chữa các bệnh kể trên rất hiệu quả. 

Qua thực tế nhiều năm dùng nọc ong mật với 
liều vi lượng để chữa bệnh, các thầy thuốc nhận 
thấy nọc ong có tác dụng tốt cai nghiện thuốc lá. 
Thủ phạm gây nghiện trong thuốc lá là chất nicotin. 
Mỗi khi được hít vào phối, nieotin thâm nhập vào 
máu đưa lên não bộ rồi nằm gọn trong tuyến yên, 
làm tăng sự them muốn hút thuốc. Không có nó, 
người ta cảm thấy nhạt mồm, buồn bực, khó chịu 
trong người, khi hút vào thấy tính thần sảng khoái, 
yêu đời. Chính vì thế, nhiều người nghiện thuốc lá 
không muốn bỏ. Khi thấy sức khoẻ sa sút hay mắc 
hệnh, họ mới thấy bỏ thuốc lá là cần thiết. Người 
thì tự bẻ, người thì dùng kẹo bimin. Cũng có thể 
dùng ong theo cách sau: 


96 


Những người mới nghiện thuốc lá: Uống hỗn 
hợp mật ong pha với chanh hoặc quất và nước lọc, 
tỷ lệ: I thìa cà phê mật ong + 1/2 quả quất hoặc 
chanh + ð thìa nước đun sôi để nguội. Uống trước 
khi bạn thấy thèm hút 1 điều thuậc lá với số lượng 
ð - 10 cỗc/ngày. Mật ong sau khi uống sẽ vào máu, 
lên não, giải các độc tế nicotlin trong não người 
nghiện. Lưỡi sẽ quen dần với chất ngọt ngon của 
mật ong thay vì chất khét đắng của thuốc lá. Sau 10 
- lỗ ngày uông hỗn hợp trên, bạn sẽ giảm dần lượng 
thuốc lá hút cho đến khi bỏ hoàn toàn (hzu ý: không 
dùng liệu pháp này cho người bệnh tiểu đường). 


Những nghiện thuốc lá nặng hàng chục năm; 
Ngoài cách uống hỗn hợp mật ong, cần cho ong đốt 
3 - 5 con/ngày vào các huyệt bách hội, thiên đột, phế 
du. Nọc ong sẽ khử chất nicotin trong não người 
nghiện thuốc lá và sau 10 - 15 ngày. 


12. Muốn bỏ thuốc lá chớ nên ăn cà chụa 


Đó là lời khuyên được đưa ra trong cuốn sách 
mang tựa đề “Làm sao bạn có thể bỏ thuốc lá nếu 
vẫn ăn cà chua” vừa được xuất bản tại Anh. Theo 
tác giả Robert Brynin, Giám đốc 5 trung tâm Hãy 
ngừng Hút thuốc của Anh, ăn cà chua khiến người 
ta khó bỏ thuốc lá hơn. 


Ông Đrynin, từng là nạn nhân của thuốc lá, 
nói: “Cây cà chua và cây thuốc lá cùng một họ. Khi 
bạn ngừng hút thuốc, cơ thể sẽ thèm thuốc lá hoặc 


7-222 87 


bất cứ thứ gì giỗng thế. Ví dụ như các sản phẩm 
thay thế chứa nicotine (dạng cao đán hay kẹo cao 
su) hoặc một quả cà chua. 

Một bà gọi điện cho tôi và nói rằng muốn bỏ 
thuốc lá. Bà đã thử tất cả mọi cách, từ cao đán, tới 
thôi miên, nhưng đều không hiệu quả. Điều đầu 
tiên tôi hỏi là bà có thích cà chua hay không. Ngay 
khi bà bỏ cà chua, mọi chuyện đã ổn, 


Tất nhiên không phải với ai cũng sẽ như vậy, 
nhưng chúng tôi vẫn nói với tất cả những người 
tham gia chương trình bỏ thuốc là phải ngừng ăn cà 
chua trong 8 ngày”. Điều này xem chừng không có 
hại cho sức khoẻ, vậy bạn hãy thử xem sao. 


13. Bỏ thuốc lá trước tuổi 35 để sống lâu hơn. 


Nếu tẩy chay thuốc lá trước 35 tuổi, 
bạn có thế sống thọ và khoẻ mạnh như người chưa 
bao giờ biết đến khói thuốc, các nhà khoa học Mỹ 
khẳng định. Tuy nhiên, để lấy lại vốn sức khoẻ đã 
bị mất vì thuốc lá, bạn cần phải đầu tư một thời 
gian khá dài. 

“Nếu bỏ thuốc trước tuổi 3ð, bạn sẽ tránh được 
phần lớn tác hại của khói thuốc đối với tuổi thọ và 
chất lượng cuộc sống”, tiến sĩ Donald H. “Taylor, dr., 
đến từ Đại học Duke, Mỹ, khẳng định. 


Taylor và đồng sự là tiến sĩ Tyuls Ostbye đã 
lật lại một cuộc điều tra trên 20.000 người từ độ 


98 


tuổi trung niên trở lên. Không mấy người trong đó 
quan tâm đến tác động của thuốc lá đối với chất 
lượng cuộc sống và tuổi thọ. Sau nhiều năm, số 
người này được hỏi về những thay đổi về sức khoẻ 
và thói quen hút thuốc. Kết quả không gây bất ngờ: 
những người nghiện thuốc lá có xu hướng chết sớm 
hơn những người không hút tới vài năm. Đáng chú 
ý là ở những trường hợp chia tay với điều thuốc 
trên 15 năm - phần lớn là từ độ tuổi 35 - khả năng 
kéo dài tuổi thọ và sức khoẻ tương đương với người 
bình thường. 


Tuy nhiên, kết quả trên không chứng tỏ ai đó 
“nhả khói” thả phanh trước tuổi 35 mà vẫn nhận 
được hiệu quả tương tự. “Vấn đề là ở chỗ một khi đã 
bắt đầu hút thuốc, bạn sẽ rất khó bö” - Taylor nhắn 
mạnh - “Và nếu muốn có thêm thời gian để tận 
hưởng cuộc sống, bạn không nên chờ cho đến khi bị 
đau tim mới nghĩ đến chuyện từ bổ thói quen độc 
hại này”. 

14. Người bỏ thuốc lá được 2 năm sẽ bỏ hút 
suốt đời. 

Những người từng hút thuốc nhưng bỏ được ít 
nhất 2 năm chỉ có 2 - 4% nguy cơ hút trở lại trong 
vòng 8 năm tiếp theo. Nguy cơ này giảm xuống còn 
1% sau 10 năm. Đó là kết luận của một điều tra 
đăng trên Tạp chí nghiên cứu về Nicotimvà Thuốc 
Lá số mới nhất của Mỹ. 


99 


Nghiên cứu này do các nhà khoa học tại Đại 
học tổng hợp Boston tiến hành trên 483 nam giới, 
trong vòng 35 năm. 


Các nghiên cứu trước đó cho thấy, trong năm 
đầu tiên định bỏ thuốc, 60 - 90% người hút sẽ hút 
trờ lại, 

1ã. Một số thắc mắc về việc cai thuốc lá 

- Tựi sao tôi nên bỏ thuốc? 

Trả lời: Vì sức khoẻ của bạn và những người 
sống cùng. Bạn sẽ sống khoẽ hơn và thọ hơn vì bỏ 
thuốc giúp bạn tránh được nguy cơ bị nhồi máu cơ 
tím, tai biến mạch não, các bệnh ung thư và các 
bệnh đường hô hấp khác. Nếu bạn đang có thai thì 
chỉ có bỏ thuốc bạn mới có thể mong con bạn ra đời 
khoẻ mạnh. Tất nhiên nếu bỏ thuốc bạn sẽ có thêm 
khoản tiền dư dật để dành cho những việc cần thiết 
khác, 


- Những gì cần làn trước nhất nễu tôi quyết 
định bỏ thuốc? 


Trả lời: Trước hết phải xác định quyết tâm, 
sau đó phải tìm hiểu những gì sẽ xảy ra và cách đối 
phó. Có cuốn sổ nhỏ nói về các thông tin cần thiết 
như thế, bạn có thể có nó bằng cách hỏi cán bộ y tế, 
nó sẽ giúp bạn khi cần đến. Cuối cùng là phải chọn 
ngày mà bạn sẽ thực hiện bỏ thuốc. 


100 


- Yếu tỖ nào là quan trọng nhất giúp tôt bộ 
thuốc thành công? 


Trả lời: Quyết tâm của bạn. Hiểu biết sâu sắc 
tác hại của thuốc lá và những biểu hiện tạm thời 
sau khi bỏ thuốc sẽ làm cho quyết tâm của bạn trở 
lên chắc chắn, các thuôc hỗ trợ không phải ai cũng 
cần thiết, quyết tâm cao và có cách cai đúng đắn 
chắc chắn bạn sẽ thành công. 


- Sau bhi bộ thuốc tôi có bị lên cân không? 


Trả lời: Nhiều người bỏ thuốc lên cân, nhưng 
thường là không quá 2 - 3 kg. Hãy ăn đúng chế độ, 
nên ăn nhiều rau, hoa quả để tránh cảm giác đói, 
giảm lượng mỡ và chất tỉnh bột. Bạn nên ăn nhiều 
bửa nhỏ thay vì ăn một bữa thật nhiều. Hãy giữ 
hoạt động bình thường và có gắng đừng để tình 
trạng lên cân ảnh hưởng đến mục tiêu chính của 
mình đó là bỏ thuốc. 


- Một sô bạn bè uè thành uiên gía đình tôi hút 
thuốc. Tôi nên làm gì khi tôi ở uới họ? 

Trả lời: Hãy tuyên bố với họ là bạn đang bỏ 
thuốc và yêu cầu họ giúp bạn thực hiện. Đặc biệt là 
hãy yêu cầu họ không mời thuốc, không hút thuốc 
trước mặt bạn hoặc để thuốc quanh bạn. Thử 
thuyết phục họ cùng cai! 

- Những hoạt động nào tôi nên làm khi tôi rất 
thèm thuốc? 


Trẻ lời: Hãy nói chuyện với ai đó, đi bộ nhanh, 
uống nước hoặc tạo ra sự bận rộn với những công 
việc với cây bút chì chẳng hạn... Giảm stress bằng 
cách tắm nước nóng, tập luyện thể dục thể thao, 
Bạn cố gắng trì hoãn không hút thuốc, sau vài phút 
cảm giác đá sẽ qua đi! 

- kèm thê nào để thay đổi thói quen thông 
thường hàng ngày của tôi nhự hút 1 điêu thuốc sau 
bữa ăn sáng? 


Trả lời: Khi bạn bỏ thuốc lần đầu, hãy thay đổi 
thói quen. Hãy ăn sáng ở nơi khác, không ngài lại 
bàn ăn quá lâu, uống chè thay cho cà phê chẳng hạn 


hoặc đi làm bằng đường khác... 


- Tôi muỗn hút thuốc bhi tôi uống rượu hoặc 
uống bia. Tôi có phải bỏ cả hai không? 

Trả lời: Tốt nhất là tránh uống rượu bia trong 
3 tháng sau khi bỏ thuốc, vì uống rượu sẽ làm tăng 
khả năng thắt bại, Hãy uống nước ngọt hoặc các sản 
phẩm không có rượu khi bạn đang cố gắng bỏ thuốc. 

- Tôi đã từng bỏ thuộc nhưng chưa thành công. 
Tôi có thể làm gì? 

Trả lời: Hãy đừng nản lòng. Hầu hết mọi 
người đều phải cố gắng bỏ thuốc ít nhất 2 đến 3 lần 


những lần bỏ thuốc trước đây. Tìm ra những gì phù 
hợp và không phù hợp, những yếu tố làm bạn tái 


102 


nghiện ở những lần trước để lập ra chiến lược hữu 
hiệu nhất của lần này. 

- Khi nào tôi biết là tôi đã sống không lệ thuộc 
bào thuốc lá? 

Trả lời: Khi mà bạn không còn nghĩ đến thuốc 
lá và bạn không còn đếm những ngày từ ngày hút 
điều thuốc cuối cùng. Khi mà bạn không nói nhiều 
về việc cai thuốc nữa nhưng bạn thấy hài lòng là 
mình đã làm được một việc tuyệt vời. Khi mà bạn là 
người không hút thuốc giống như những người chưa 
bao giờ hút thuốc. 


103 


Chương II 


PHƯƠNG PHÁP TỰ 
CAI NGHIỆN MA TUÝ 


I. TÁC HẠI CỦA MA TUÝ 


1, Lý do thanh thiếu niên sa vào con đường 
nghiện ngập? 

Việc bất đầu sử đụng ma tuý vừa từ những 
nguyên nhân chủ quan về phía bản thân vừa đo các 
yếu tố khách quan về phía gia đình xã hội: 

- Yếu tố chủ quan: do lứa tuổi thanh thiếu niên 
thích tìm tòi, khám phá, thích “thử” tìm tòi cảm 
giác lạ, thích bắt chước nhóm bạn... trong khi kiến 
thức, kinh nghiệm sống còn non kém niên đễ bị dụ 
đỗ dùng ma tuý. Do sống trong môi trường có ma 
tuý lại bị bạn đồng lứa rủ rê, mời mọc, khích bác... 


- Yếu tố khách quan: Thiếu các hoạt động tỉnh 
thần lành mạnh, cha mẹ thiếu quan tâm đến con 
cái vì phải lo kiếm tiền sinh sống: cha mẹ giao 
khoán việc nuôi dạy con cho nhà trường và xã hội; 
do chuyện buồn trong gia đình, chuyện buần trong 


104 


học hành, chuyện buồn trong tình yêu, bé tắc trong 
cuộc sông... 


Có thể chia các yêu tố trên thành ba nhóm 
nguyên nhân. 


Bản thân: 

- Tuổi mới lớn tò mò dễ bị kích động. 

- Bạn bè rủ rê lôi kéo. 

- Muốn chứng tỏ mình là người sành söi. 

- Tâm lý chưa ổn định, thiểu tự tin, đễ dao động. 
- Thiếu sự tôi rèn về nhân cách. 


- Dễ bị rơi vào các trạng thái quá khích: ức chế 
hoặc kích thích. 


- Không có kế hoạch sử dụng thời gian một 
cách bổ ích. 


- Thiểu sự quan tâm chăm sóc của phụ huynh. 


- Không có điều kiện tiếp xúc, không tích cực 
đến với môi trường vui chơi lành mạnh. 


- Không biết tác hại ghê gớm của ma tuý. 
Gia đình: 


- Quá chú trọng đến vấn đề làm ăn kinh tế mà 
sao lãng trách nhiệm giáo dục, hướng dẫn con. 


- Cho con quá nhiều tiền nhưng lại thiếu kiểm 
tra, giám sát việc chi tiêu của con. 


- Giao khoán cho nhà trường và xã hội trong 
việc giáo dục con em, có tư tưởng trông chờ, ỷ lại 
vào nhà trường và xã hội. 

Xã hội: 

Bọn buôn lậu ma tuý hoạt động tỉnh vi, tìm 
mọi cách dụ đỗ lôi kéo giới thanh thiếu niên. 

- Một số người nghiện ma tuý mà thiếu tiền 
mua ma tuý sẽ dễ tiếp tay rủ rê, dụ đỗ, lôi kéo, ép 
buộc người khác dùng ma tuý hòng bán ma tuý để 
kiếm tiền sử dụng ma tuý. 


- Người bán ma tuý dụ dỗ trẻ nhỏ đi bán ma tuý 
và ép buộc trẻ này dùng ma tuý để dễ bề sai khiến. 

- Thanh thiếu niên sống gần môi trường có 
nhiều cám đỗ của ma tuý, sống gần những nơi có 
buôn bán ma tuý thì đễ bị lôi kéo vào con đường sử 
dụng ma tuý hơn. 


- Thiếu sân chơi thích hợp cho thanh thiếu niên. 


2. Làm sao phát hiện sớm các đấu hiệu báo 
động việc trẻ bắt đầu đến với ma tuý? 

Với ma tuý cần nhớ nguyên tắc phòng bệnh 
hơn chữa bệnh. Tốt nhất là làm sao để con em mình 
đừng bước chân vào con đường ma tuý hơn là phát 
hiện lúc con em đã nghiện rồi mới tìm cách cứu. 


106 


Cần phát hiện sớm các dấu hiệu báo động việc 
trẻ bắt đầu bước chân vào con đường nghiện ngập. 
Các dấu hiệu này có thể không rõ rệt. Khi gia đình 
thấy con em mình có dấu hiệu báo động thì nên theo 
dõi sát sao hơn, quản lý con em kỹ hơn để có thế phát 
hiện sớm sự sa đà của con em vào con đường nghiện 
ngập. Quản lý con em về mặt giao tiếp: có quen bạn 
xấu không? Quản lý con em về thời gian: có trốn vào 
nhà những lúc nhất định không? Quản lý con em về 
mặt tiền bạc: có xài tiền nhiều một cách bất thường 
không? Những thay đổi ban đầu dù cbỉ nhỏ nhặt, khó 
thấy nhưng nếu cha mẹ, phụ huynh có quan tâm gần 
gũi thì sẽ là người phát hiện sớm nhất. 

Có hai nhóm dấu hiệu: phát hiện các hoàn 
cảnh nguy cơ, phát hiện các dấu hiệu sớm của tình 
trạng nghiện. 

Phát hiện các dấu hiệu sớm của nghiện 
ta tuý. 

Người mới nghiện ma tuý thường tìm mọi cách 
để giấu người thân, gia đình hành vi dùng ma tuý 
của mình. Tuy vậy cũng có thể nghỉ ngờ nếu có các 
dấu hiệu kể đưới đây mặc dù không thể dựa vào dấu 
hiệu này để biết chắc chắn có nghiện hay không. 

- Giờ giấc thất thường, hay rời nhà vào những 
giờ cổ định hoặc tranh cãi, thuyết phục người trong 


107 


gia đình để được tự do hơn trong giờ giấc sinh hoạt, 
bước ra khỏi sự quản lý của gia đình. 


~ Tính tỉnh thay đổi, có những lúc các em hưng 
phấn, cười nói vô cớ, nói nhiều nhưng câu chuyện 
cứ lặp đi lặp lại, có lúc lại ủ rũ, uể oải, hay ngáp 
vặt, ít chịu tiếp xúc với người thân trong gia đình, 
ít quan tâm đến vệ sinh cá nhận. 


- Không giao tiếp với người nhà, trốn vào một 
góc riêng biệt để lơ mơ, lim dim, tận hưởng cơn 
“phê” ma tuý. 


- Nói nhiều, vui vẻ, hoạt bát, thích âm thanh 
mạnh. Sau đó trồn vào góc riêng nằm nhắm mắt lim 
dim, cáu gắt nếu bị quấy rầy. 


- Thường xin tiền nhiều nhưng không sử dụng 
vào lý do chính đáng. 


- Sự học hành bê trễ, sa sút, không còn sự hình 
hoạt tỉnh khôn. 


- Dễ nóng nảy cáu gắt nhất là lúc đang phê. 
- Lơ đãng, ngủ gật trong lớp. 


- Thức khuya hơn không phải đo bận học hay 
công việc, ngủ dậy muộn hơn. Các loại ma tuý có 
thể gây táo bón, tiểu khó nên các em vào phòng vệ 
sinh lâu hơn bình thường. 

- Mắt thường xuyên đỏ; miệng; gáy, tóc, cổ áo 
có mùi khét khó ngửi (bồ đà). 


108 


- Đồng tử (con ngươi) mắt giãn, mặt rịn mồ 
hôi, da mặt ửng đô. 

- Nếu phát hiện các em giữ các loại thuốc mà 
ta biết chắc là không dùng để chữa bệnh thì coi 
chừng các em đang “tạm đụng” các loại ma tuý tân 
dược (thuấc an thần, thuốc ngủ, gây nghiện), 

Một oài dấu hiệu chắc chắn. 

- Hút bồ đà có mùi khét rất khó ngửi. 

› Hít heroin: các em để heroin lên trên miếng 
giây bạc rồi đốt lửa ở dưới cho khói trắng bay lên rồi 
hít khói bằng một cái ống nhỏ ngậm trong miệng, 

- Đang chích ma tuý cho nhau, 

- Về đấu hiệu tiêm chích ma tuý, có thể nhìn 
thấy dấu kim ở các mạch máu trên mu bàn tay, 


vùng cổ tay, mặt trên khuỷ tay, hay mặt trong của 
mặt cá chân của các em. 


- Dấu hiệu huỷ hoại thân thể: dùng đao, vật 
bén rạch hoặc dùng đầu thuốc lá đốt cổ tay, khuỷ 
tay để lại dấu thẹo. 

- Khi thiếu ma tuý có thể có dấu hiệu ngáp vặt, 
nước mắt nước mũi, đau nhức vật vã, bần chần Sợ 
hãi, tìm đỏ mọi cách để có ma tuý. 

* Cần lưu ý rằng việc dùng các loại thuốc thử 
nước tiểu không chắc là phát hiện được ma tuý, 
Nêu thử nước tiểu cách xa cử dùng ma tuý cuối 


108 


cùng thì không phát hiện được. Thử nước tiểu cũng 
không phải là cách phát hiện được tất cả các loại 
ma tuý. Do đó, thử nước tiểu mà không phát biện 
được ma tuý cũng không chắc là không có nghiện 
ma tuý. Chỉ nên xem biện pháp này là biện pháp để 
bổ sung thêm chắc chắn. 

3. Ma tuý tác hại ra sao? 

Ma tuý có những tác hại vô cùng to lớn cho cá 
nhân người nghiện, gia đình, người thân, và xã hội. 

Cá nhân người nghiện chịu những tác hại như: 

- Ma tuý dạng hít gây hư hại niêm mạc 
vủng mũi. 

- Ma tuý dạng hút làm tổn thương đường hô 
hấp, làm phổi suy yếu dễ mắc các bệnh nhiễm 
trùng phối. 

- Ma tuý dạng chích đễ dàng làm lây các bệnh 
qua đường máu, qua tiêm chích như sốt rét, viêm 
gan siêu vi B, AIDS (SIDA). 

- Ma tuý chích tại các ổ chích, tụ điểm, chích 
còn bị pha thêm một. số chất bẩn dễ gây áp - xe nơi 
chích phải cưa cụt chân tay, hoặc gây nhiễm trùng 
máu có thể đưa đến chết người. 

- Dùng ma tuý quá liều có thể ngưng tim, 
ngưng thở, chết người. 


110 


- Người nghiện lâu ngày có thể gầy ốm, da xám 
xịt, môi thâm, tóc tai xơ xác. 

- Người nghiện lâu ngày còn bị tổn thương, 
về mặt tỉnh thần, kém tập trung suy nghĩ, giảm 


nghị lực, mất ý chí vươn lên khiến bỏ ma tuý cũng 
khó hơn. 


- Người mới nghiện heroin, khi “phê” (ngay 
sau khi sử dụng ma tuý) thường gia tăng kích thích 
tình dực dẫn đến hành vi tình duc không an toàn, 
có thể bị lây nhiễm HIV/AIDS. Nhưng sử dụng 
heroin một thời gian dài làm suy yếu khả năng 
quan hệ tình dục. 


- Giới nữ nghiện ma tuý có khi phải bán thân 
để có tiền sử dụng ma tuý. 

Nghiện ma tuý là đánh mất tuổi trẻ, phá huỷ 
tương lai, không giúp ích gì cho xã hội. 

Gia đình từ người thôn: 

- Buồn khổ vì trong nhà có người nghiện. Công 
việc làm ăn của gia đình bị ảnh hưởng vì khách 
hàng thiếu tín nhiệm, 

- MẤt mát tài sản, ảnh hưởng về mặt tài chánh 
vì người nghiện phung phí tiền bạc, của cải để mua 
ma tuý. 

- Tan vỡ hạnh phúc gia đình nếu chồng hay vợ 
nghiện ma tuý. Con cái bị bỏ bê. 


111 


- Tai tiếng, xấu hồ với hàng xóm láng giềng và 
bà con thân tộc vì trong nhà có người nghiện. 

- Tốn tiền bồi thường cho nạn nhân của người 
nghiện do quậy phá, ẩu đả, đua xe lạng lách gây tai 
nạn giao thông... 

- Tốn thời gian thăm nuôi khi người nghiện 
phải vào tù vì phạm pháp. Bồi thường tiền của cho 
gia đình nạn nhân. 

Xã hội: 

- Nghiện ngập là đầu mối dẫn đến những tệ 
nạn xã hội. Để có tiền thoả mãn cơn nghiện, người 
nghiện không từ một hành vi nào để kiếm tiền. 
Những thành vi phạm pháp như: trộm cắp, móc túi, 
giật đồ... Thậm chí giết người họ cũng đám làm. 


- Do tác hại ảo giác của một số loại ma tuý 
người nghiện có thể có hành vi hưng hãn, gây hắn, 
quậy phá gây mất trật tự an ninh xã hội hoặc có khi 
nổi máu anh hùng xa lộ, đua xe lạng lách gây tai 
nạn giao thông. 


- Xã hội mắt tiền do người nghiện sử dụng để 
mua ma tuý, nêu mỗi người nghiện sử dụng từ 
10.000 đến 30.000đồng mua mạ tuý mỗi ngày thì 
người nghiện nước ta (khoảng 200.000 người) tiêu 
tôn từ 2 tỷ đến 6 tỷ đồng mỗi ngày. 


112 


- Tôn kém đo phải xây dựng Ìực lượng phòng và 
khắc phục, giải quyết các hậu quả do ma tuý đem lại. 


- Xã hội cũng phải mất tiền của để giáo dục, 
điều trị. 


- Xã hội cũng phải mất tiền của để giáo dục, 
điều trị cho người nghiện, tốn đến hàng tỉ đồng mỗi 
năm (20 tỉ đồng cho năm 1996). 


- Ma tuý làm hư hỏng thế hệ trẻ, những người 
sa chân vào con đường nghiện ngập. Như vậy, ma 
tuý cũng gây ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, 
chính trị, văn hoá, quốc phòng. 

4. Ma tuý làm tổn thương tế bào thần kinh 
tạo sự thích thú 


Một cuộc nghiên cứu cho thấy việc lạm dụng 
ma tuý lâu dài làm tổn thương các dây thần kinh 
não vốn giúp tạo ra cảm giác thích thú. 


Theo bác sĩ Karley Liettle (Dại học Michigan - 
Mỹ), người chủ trì cuộc nghiên cứu, không rõ ma 
tuý giết chết các tế bào não hay chỉ làm suy yếu 
chúng, nhưng dù sao đây cũng là điều không tốt cho 
người nghiện ma tuý. Trong cuộc nghiên cứu, Lảttle 
và các đồng nghiệp đã xem xét các mẫu não tử một 
vùng gọi là cuộn não nơi 35 người sử dụng ma tuý 
và 3ã người không sử dụng ma tuý cùng lứa tuổi, 
cùng giới tính. Họ đã đo mức protein VMAT2 có 
trong tế bào não vốn truyền tín hiệu cho nhau với 


8-222 118 


một chất gọi là dopamine. Các dopamine tạo nên 
các luồng thần kinh quan trọng làm não cảm thấy 
thích thú. 


Cuộc nghiên cứu nhận thấy mức VMAT2 nơi 
những người lạm dụng ma tuý thấp hơn mức trung 
bình. Điều này có nghĩa là các thần kinh dopamine 
đã bị tốn thương hoặc đã bị giết chết. Little nói 
người có các thần kinh dopamine bị tổn thương hoặc 
bị mắt có thể khó cảm thấy thích thú và trở nên 
trầm cảm. 

11. PHƯƠNG PHÁP TỰ CAI NGHIỆN 

1. Làm thế nào để cai nghiện 

Theo mô hình cai nghiện tại các trung tâm, 
trường trại, viện... việc cai nghiện cho người nghiện 
móc-phin, heroin thường được tiến hành qua hai 
giai đoạn: 


Giai đoạn 1: cắt cơn nghiện 
Thường được tiến hành trong 7 - 10 ngày. 


Trong thời gian này, người nghiện có những 
cơn vật vã đo thiếu ma tuý (hội chứng cai nghiện). 
Khi ngưng dùng ma tuý, người nghiện thấy buồn 
bực, khó chịu, ngáp vặt, chảy nước mắt, nước mũi, 
nước miếng, để mồ hôi, ớn lạnh, nổi da gà khi có gió 
nhẹ. Người nghiện thường mất ngủ, bứt rứt không 
sao nằm yên được. 


114 


Trong 2 - 8 ngày đầu, khi lên cơn vật vã người 
nghiện có cảm giác hàng trăm ngàn con kiến, con 
đòi bò trọng xương, đau nhức mình mẩy chân tay, 
chán ăn, đau bụng, tiêu chảy, tăng huyết áp. Qua 
được thời gian 2 -3 ngày này, khoảng cách thời gian 
giữa các cơn vật vã sẽ xa dần, vật vã nhẹ hơn. Sau 
7 - 10 ngày thì hết vật vã. 

Người nghiện được điều trị tại Trung tâm Cai 
nghiện sẽ được hỗ trợ thuốc men (thuốc an thần 
kinh, thuốc cai nghiện, thuốc bồi bổ sức khoẻ) và vật 
lý trị liệu (tấm nóng lạnh, xoa bóp, xông thuốc, châm 
cứu...), thể đục trị liệu cộng với ý chí muốn cai ma 
tuý của người nghiện để vượt qua các cơn vật vã. 

Nếu cai nghiện tại nhà hoặc tại các Trung tâm 
Y tế thì người nghiện còn nhận được sự động viên 
tỉnh thân của người thân, gia đình để người nghiện 
tăng thêm quyết tâm cai nghiện. 

Giai đoạn 2: phục hài thể chất, học nghề, 
tái nhập cộng đồng. 

Gia đình muốn cai nghiện tại nhà cơn em có 
thể theo một số hướng dẫn như sau: 


- Tham vấn chuẩn bị tâm lý chọ người nghiện, 


- Để thuyết phục người nghiện tự giác, tự 
nguyện bỗ ma tuý và chuẩn bị tỉnh thần thật kỹ khi 
bước vào cắt cơn. 


11ã 


Xoa bóp 


Thực hiện khi người nghiện bắt đầu thấy nhớ, 
bứt rứt muốn sử dụng ma tuý. Dùng cả hai bàn tay 
xoa bóp nhẹ nhàng, đều đặn toàn thân, đặc biệt ở 
đầu và cột sống, ít nhất là 3 - 4 lần mỗi ngày. Mỗi 
lần xoa bóp, khoảng 30 phút cho đến khi người 
nghiện cảm thấy dễ chịu, buồn ngủ. 


Tắm nước mát. 


Ngày đầu tiên ngưng ma tuý, có thể xông hơi 
bằng nước lá xông cho cơ thể dễ chịu, thư thái. Ngày 
thứ 2 - 3 do vật vã nhiều nên không xông hơi nữa 
mà cần tắm nước mát tối thiểu ngày 3 lần để cơ thể 
bớt bứt rứt, khó chịu. Nếu sợ lạnh, có thể tắm nước 
ấm trước rồi mới nước mát sau. 


Ăn uống thức ăn mát. 


3 ngày đầu người nghiện thường nôn ói, không 
muốn ăn nhưng sau đó có thể khỏi, Nên ăn những 
thức ăn mát như: mồng tơi, rau má, xà lách xoong, 
ngò tây, đậu đỏ, cà chua, cam, lê... Và thịt heo, cá 
lóc, cua đồng... 


Dùng thuốc cắt cơn 


Nếu vật vã, đau nhức quá, mất ngủ có thể 
dùng paracetamol 0,õg ngày 3 lần, lần 1 viên; 
seduxen õmg, mỗi lần 1 - 3 viên, lặp lại sau 4 giờ cho 
đến khi ngủ yên. Sau đó sẽ giâm liều dần rồi ngưng 


116 


hẳn. Việc dùng thuốc an thần gây ngủ cần có chỉ 
định của thầy thuộc. 


Khi nào cắt được cơn? 


Cơn vật vã xuất hiện rõ vào khoảng giờ thứ 36 
- 48 kế từ lúc ngưng sử dụng ma tuý, lên cao nhất 
là ngày thứ ba, sau đó cơn thưa dần. Nếu nghiện 
nhẹ, thông thường trong vòng một tuần là qua được 
con nghiện. Tuy nhiên, các biểu hiện mất ngủ, đau 
lưng, nhức mỏi có thể kéo dài đến cả tháng. 

2, Tấn công vào... não để cai nghiện ma tuý 

Dựa trên nguyên tắc phong toả tín hiệu thèm 
cocaine trong não vừa thử nghiệm thành công trên 
chuột, giới y khoa hy vọng phương pháp mới này sẽ 
giúp cai nghiện ma tuý thành công. 

Từ cơ chê gây nghiện... 

Rất khó từ bỏ được ma tuý, vậy đừng để bị 
“đdính”vào! 

Nghiện ma tuý là hiện tượng sử dụng thường 
xuyên một hay nhiều chất gây nghiện, dẫn đến 
trạng thái nhiễm độc theo chu kỳ hay mạn tính, 
khiến cho tỉnh thần, thể chất và tâm lý hoàn toàn 
bị lệ thuộc vào chất đấy. 

Có hai định nghĩa phổ biến nhất về cơ chế 
nghiện ma tuý. 


117 


Thứ nhất, cơ chế nghiện ma tuý là sự hình 
thành phản xạ có điều kiện. Khi cơ thể hoạt động 
bình thường, dưới vỏ não sẵn xuất ra một chất điều 
hoà các hoạt động của cơ thể gọi là morphin nội sinh 
(hay còn gọi là endorphin). Chất này có tác dụng 
giảm bớt cảm giác đau đớn, mệt mỏi và phục hồi sức 
khoẻ để cơ thể hoạt động bình thường. Ở người 
nghiện, ma tuý thâm nhập vào từng tế bào thần 
kinh, làm giảm đau đớn, mệt mỗi, kích thích hoạt 
động nhanh nhạy của thần kinh làm cho người 
dùng ma tuý có cảm giác “tỉnh táo”, “sảng khoái”, 
“lâng lãng, bay bổng” một cách giả tạo. Trong một - 
hai lần đầu, cơ thể người sử dụng ma tuý sẽ bị rối 
loạn hoạt động sản xuất morphin nội sinh. Nếu 
dùng nhiều lần, cơ thể sẽ ngừng sản xuất morphin 
nội sinh và trở nên hoàn toàn phụ thuộc vào ma 
tuý. Vì vậy, khi không sử dụng ma tuý nữa, người 
nghiện sẽ rơi vào trạng thái thiếu ma tuý - vật vã, 
sùi bọt mép, đau nhức toàn thân, hay còn gọi là hội 
chứng cai nghiện. 


Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 
quá trình nghiện thường diễn ra qua năm giai đoạn: 

- Giai đoạn 1: Trong vài lần đầu, người sử 
dụng ma tuý có cảm giác lâng lâng, đê mê và luôn 
nghĩ rằng không thể nghiện được. Giai đoạn này 
người sử dụng thấy dễ chịu, không có chỉ thấy “nhạt 
nhẽo”, thèm muốn. 


118 


- Giai đoạn 2: Ma tuý đã trở thành nhu cầu, 
không có thì không chịu nổi nên bằng mọi cách tìm 
kiếm ma tuý bằng được. 


- Giai đoạn 3: Dùng ma tuý với liều lượng ngày 
càng tăng, 


- Giai đoạn 4: Tự đấu tranh để cai ma tuý, thất 
bại. Cai tiếp, lại thất bại. Chu kỳ này cứ thế điễn ra 
song song với sự khôn đốn về tinh thần, đau đớn về 
thể xác, và kiệt quệ về tài chính. 

- Giai đoạn 5: Nếu không thắng nổi sự cám dỗ 
của ma tuý, người nghiện rất dễ rơi vào tình trạng 
khủng hoảng tỉnh thần trầm trọng, vừa tự huỷ 
hoại mình, vừa gây hại cho gia đình, xã hội với 
những hành vi thiếu lý trí, nguy hiểm không lường 
hết được. 


Thứ hai, có một chủng protein tên delafos B 
nằm trong não, gây ra cơn khát thuốc cho nạn nhân. 
Protein này vốn không có trong não bộ trước khi 
người nghiện bắt đầu sử dụng chất gây nghiện mà 
chỉ xuất hiện sau một thời gian nhất định. 

Khi được tạo ra, deltafos B sẽ kiểm soát các 
gien trong khu vực não đặc biệt, đảm nhiệm chức 
năng điều khiển hành động của con nghiện và tạo 
cảm giác thoải mái sau khi dùng chất gây nghiện. 
Ngoài ra, deltafos B còn tác động lên một số gien 
khác nhằm tạo ra glutamat - chất mang thông tin 


119 


trong tế bào não, đặc biệt là tế bào nằm trong khu 
vực não đặc biệt, vô cùng nhạy cảm với chất kích 
thích. Như vậy, việc sử dụng chất kích thích đã bắt 
vỏ não sản sinh ra một hợp chất hoá học và protein 
mới để mã hoá thông tín và lưu trữ nó trong khu 
vực mới thành lập trong não. 


Do đó, sự thèm khát chất kích thích của con 
nghiện có thể nói là rất ghê gớm và lâu dài. Cho dù 
người bệnh có thể được chạy chữa rất dày công và 
tốn kém, nhưng bản năng thèm thuốc lại có thể trỗi 
dậy ngay lập tức khi nhìn thấy thuốe vì thông tin đã 
mã hoá trong não chưa hề được xoá bỏ. 


-. tến phương pháp chữa trị mới 


Theo Peter RKalivas, trưởng nhóm nghiên cứu 
thuộc ĐI Y khoa Nam Carolina (Charleston, Mỹ), 
phương pháp chữa trị của ông có thể giúp người 
nghiện chấm dứt các triệu chứng co giật thường 
Bặp. Nhóm của Kalivas đã nghiên cứu não của lũ 
chuột nghiện cocaine được chữa trị để chấm đứt sử 
dụng ma tuý trong ba tuần liền. Họ nhận thấy não 
của chúng tiết ra rất nhiều chất AGS3 (chất này 
được sản sinh trong khu vực võ não trán, có lên 
quan chặt chẽ đến hệ tuần hoàn động cơ của não), 
quyết định đến việc người nghiện có thèm thuấc 
hay không. 


120 


Nhóm nghiên cứu cho rằng hợp chất này can 
thiệp vào các phân tử tín hiệu có tên là protein G, 
có chức năng giao tiếp với các vùng não khác liên 
quan đến ham muốn. Điều này hoàn toàn phù hợp 
với ý kiến cho rằng người cai nghiện thường có cơ sở 
thích lệch lạc, chẳng hạn như thèm ma tuý hơn bất 
kỳ thứ gì khác, kế cô tình dục. 


Để thử nghiệm thuyết này, nhóm nghiên cứu 
tiêm phần phân tử AGS3 kết nối với protein Œ vào 
não lũ chuột nghiện được huấn luyện cho đẩy đòn 
bẩy để lấy cocaine, sau đó được cbo cai nghiện. Sau 
khi được cho thêm một liều nhỏ cocaine, lũ chuột 
được cai nghiện bắt đầu... đẩy đòn bảy chăm chỉ hơn 
những con chưa được cai, mặc dù không hề có chút 
ma tuý nào ở chỗ cũ nữa, chứng tỏ chúng trở nên 
thèm muốn nhiều hơn trước. 


Nhóm của Kalivas quyết định quan sát xem 
nêu giảm mức AGS3 xuống chứ không tăng lên 
nữa, những cơn “vã” thuốc có biến mất hay không. 
Họ tiêm vào não lũ chuột một loại phân tử được 
thiết kế nhằm kiềm chế quá trình sản sinh AGSä. 
Kết quả? Thời lượng chuột đẩy đòn bảy giảm xuống 
rất nhiều. 

Kalivas cho biết: Nếu AGS3 cũng phát huy 
được tính năng tương tự trong não người, phương 
pháp mới này có thể áp dụng để giảm cơn thèm 
thuốc ở người nghiện. 


121 


Theo John Marsden, nhà nghiên cứu về hiện 
tượng ma tuý thuộc Viện Tâm thần London (Anh), 
cho đến nay chưa có một loại thuốc cắt cơn nào có 
thể áp dụng cho nhiều người nghiện cả. Điều này 
một phần là do tác động của cơn thèm cocaine ở 
từng người là khác nhau, và có thể kéo đài hàng 
năm trời. Ông nói: “Nhiều người đã cố gắng tìm ra 
phương thuốc cắt cơn hữu hiệu, nhưng tất cả đều 
rơi vào ngõ cụt. Một khi hiểu rõ cơ chế nghiện ở 
người sử đụng ma tuý và tìm ra chất phong toả tế 
bào điều khiển sự thèm muốn, chắc chắn chúng ta 
sẽ có phương pháp chữa trị thích hợp để áp dụng 
rộng rãi cho nhiều người nghiện ma tuý”. 

Vài phương pháp cai nghiện trên thê giới, 

Điều trị bằng thuốc đối kháng với ma tuý: Sử 
dụng các loại thuốc như nalorphin, naloxon để tạo 
nên tác dụng được lý đối kháng với tác dụng của ma 
tuý, làm giảm hoặc mất hẳn tác dụng của các chất 
tác dụng hệ thần kinh gây nghiện, làm mất các 
triệu chứng giảm đau, sảng khoái, suy giảm hô hấp, 
táo bón, co thắt đường mật, co thắt đường tiết niệu, 
co đồng tử, giảm huyết áp. Tuy nhiên, hiện nay các 
loại thuốc này vẫn có giá rất cao. 

“Lấy độc trị độc”: Cho người nghiện dùng các 
loại thuốc gây nghiện cùng nhóm nhưng có tác đụng 
kéo dài hơn và có độc tính thấp hơn, với liều giảm 
dần cho đến khi cắt cơn nghiện. , 


122 


Dùng chất không gây nghiện để cắt cơn 
nghiện: Vì bị nhiễm độc ma tuý, người nghiện có thể 
có các biểu hiện phản ứng ở hệ tiêu hoá như nôn 
mửa, tiêu chảy, co thắt dạ dày... Do vậy, có thể dùng 
thuốc chuyên điều trị các phản ứng này, như 
atropin, seopolamin,... Người nghiện bị thao thức 
không ngủ được thì dùng furazepam. Ngoài ra, còn 
có thể dùng seduxen là loại thuốc an thần giúp 
người cai nghiện trấn tĩnh được. Gần đây, Cộng hoà 
Liên bang Đức đã sản xuất thuốc Colaidon dùng để 
chữa nghiện ma tuý với kết quả tốt. 

Gai “khan”: Một số nước châu Á như Indonesia, 
Malaysia, Brunei đã sử dụng thành công phương 
pháp này. Người nghiện ma tuý được đưa vào các 
trung tâm cai nghiện và bị buộc lao động nặng. Kỷ 
luật sắt của quân đội, lao động nặng và học tập lời 
răn của Hồi giáo trong thời gian hai - ba năm đã 
giúp người nghiện trở về trạng thái cơ thể bình 
thường, tái hoà nhập cộng đồng. Đây là phương 
pháp đạt hiệu quả cao hiện nay trên thế giới. 


Sử dụng các bài thuốc Tây y, Đông y: Phương 
pháp này được áp dụng rộng rải ở Singapore, 
Malaysia, Trung Quốc và cả ở Việt Nam. 

Trị liệu cộng đồng: Sau khi đã tạm thời cắt 
cơn, giải độc, người nghiện sẽ được giáo dục trong 
một cộng đồng nhỏ như gia đình, lớp học, tổ, đội... 
Bản chất của phương pháp này là tổ chức những 


123 


người nghiện ma tuý thành các “gia đình” nhỏ, có 
người phụ trách và quản lý, kiểm tra chặt chẽ. 

Phẫu thuật sọ não: Viện Hàn lâm Y học Nga 
đã công bố thành tưu nghiên cứu này do G8 Natalia 
Becterva thực hiện. Trong số 34 người nghiện đã 
phẫu thuật, có 27 người không trở lại với ma tuý 
(đạt tỷ lệ 80%). 


Chương trình tẩy độc tự nguyện: 
1. Tập thể đực bằng cách chạy bộ để kích thích 


tuần hoàn máu, làm cho máu tưới sâu hơn vào bên 
trong các mô để tách bóc ra cặn độc bám lại trong đó. 


2. Tắm hơi theo chỉ dẫn. 


3. Dùng đầy đủ thức ăn uống và chất khoáng 
để bù đấp lượng chất đã mất theo mồ hôi, giữ cân 
bằng nước và muỗi khoáng cho cơ thể. 


4. Dùng đầy đủ các sinh tế để bù đắp lượng 
sinh tế dự trữ của cơ thể bị tiêu hao đo tác hại của 
ma tuý và các chất độc hoá sinh khác, 


5. Chế độ ăn bình thường, thêm nhiều rau 
tươi, thêm nhiều dầu ăn để loại bỏ, thay thế các 
chất béo của cơ thể đã bị biến đổi do ảnh hưởng của 
ma tuý. 

6. Thời gian biểu sinh hoạt cá nhân đúng đắn, 
có đủ thời gian ngủ và nghỉ ngơi bình thường. 


124 


3. Cai nghiện bằng châm cứu 


Nghiên ma tuý không phải là một bệnh như 
nhiều thân nhân người nghiện khi đến Bệnh viện 
Châm cứu Trung ương vẫn nhằm tưởng. “Trước tiên 
người đưa kẻ nghiện đi cai phải hiểu rõ cái đã” - các 
thầy thuốc châm cứu khẳng định. Không phải bệnh 
nên không có thuốc đề uống cho khỏi hẳn mà chỉ có 
thể can thiệp giúp người nghiện quên dần ma tuý. 
Quá trình cai là cả một giai đoạn khổ Cực Của người 
nghiện, họ bị các cảm giác sinh học dẫn vặt đến cao 
độ. Nhiều người bỏ thuốc lá còn mất ăn mất ngủ, 
nhưng thuốc lá không tệ hại như ma tuý nên người 
ta có thể chép miệng và... hút lại. Sự ham muốn 
dùng lại ma tuý còn eao hơn cảm giác thèm thuốc lá 
rất nhiều. Có lạ đông y “hiểu”, thân thiện với người 
bệnh, không chỉ trong quan niệm như trên mà cả 
trong cách điều trị nên kết quả bền vững. Thực tế ở 
phương pháp ứng dụng châm cứu vào cai nghiện ma 
tuý do GS - Thầy thuốc nhân đân Nguyễn Tài Thụ 
làm chủ nhiệm đề tài, nhiều bệnh nhân khẳng định 
cảm thấy đễ chịu hơn (so với các lần đi cai nghiện 
trước) và tỷ lệ tái nghiện giảm “rất đáng kế”... 
tiện đang có nhiều phương pháp cai nghiện nên 
khẳng định một biện pháp hữu hiệu nhất, thuận 
tiện và đơn giản, ít tốn kém nhất không dễ dàng, 
Song với châm cứu, chắc chắn tiêu chí hữu hiệu, 
thuận tiện và ít tốn kém đã đạt được ở mức độ cao... 


125 


Đề tài khoa học cấp Nhà nước “Châm cứu cắt 
cơn đói ma tuý” thực ra được phát triển lên từ 
nghiên cứu dùng châm để cắt cơn nghiện các loại 
thuấc chống đau, an thần như Dolargan, Morphin, 
Seduxen...cho các thương binh, đặc biệt là những 
người bị bỏng do bom napan. Qua nhiều bước 
nghiên cứu từ năm 1982 và 1993, biện pháp châm 
cứu để cai nghiên ma tuý không dùng thuốc, chủ 
yếu kết hợp điện châm, thuỷ châm và xoa bóp bấm 
huyệt mới được hoàn thiện và ứng dụng rộng rãi 
khi số người nghiện tăng cao. Năm 1998 thì triển 
khai tới cộng đồng. Từ 15/9/1998 đến 22/5/2001, qua 
theo dõi lâm sàng, cận lâm sàng, có đánh giá khách 
quan bằng điện não đồ và định lượng morphin trong 
nước tiểu; 664 cuộc đời trót làm bạn với ma tuý khi 
cai nghiện bằng châm cứu đã cho kết, quả tốt. Người 
nghiện không chỉ được cắt cơn nhanh mà mà sau 
vài năm, không có ai tái nghiện. Một số địa phương 
thí điểm nhự xã Mường Thượng, Yên Minh, Hà 
Giang, dù địa bàn vùng cao nhưng 21 người đi cai, 
đến nay cả 21 người đều không tái nghiện. Trên 
bình đồ chung, trong bản báo cáo tổng kết đề tài G8. 


Nguyễn Tài Thu đã khẳng định: “Còn khoảng 
10 - 15% sô người đã được châm cứu dùng lại ma 
tuý, nhưng những trường hợp đó đều không tự 
nguyện đi cai hoặc đã bỏ trôn sau 1 - 2 ngày điều trị”. 


126 


Số người nghiện tăng lên, người ta biết nhiều 
trạng thái “phê” của con nghiện. Nhưng không phải 
con nghiện nào cũng ngáp dài, gãi tứ tung và khi 
qúa liều lăn đùng ra giữa đường. Điều ít người hiểu 
rõ là không phải người nghiện ma tuý nào cũng có 
bệnh lý, triệu chứng lên cơn giống nhau! Biện 
chứng phân loại theo lý luận đông y, theo G5. 
Nguyễn Tài Thu, nghiện ma tuý có tới 5 chứng 
trạng khác nhau thuộc: can - đởm, tâm - tâm bào 
tiểu trường - tam tiêu, tỷ vị, phê - đại trường, thận 
- bàng quang. 


Tất cä người nghiện khi cai đều có chung một 
cảm giác, đó là thèm ma tuý. Nhưng không phải ai 
cũng đau mỏi xương khớp, có cảm giác dòi bò trong 
ống tuỷ, chất lưỡi nhạt, rêu trắng mỏng. Những 
người có cảm giác này thường kèm thêm các triệu 
chứng như di, mộng tỉnh, liệt đương (nam giới). 


Khí hư, rỗi loạn kinh nguyệt, vô kinh (nữ). Họ 
bị ma tuý “đánh”, gây chứng trạng ở thận - bàng 
quang. Với những người chứng trạng thuộc tâm - 
tâm bào tiểu trương - tam tiêu, người nghiện thiếu 
thuốc sẽ bị đau bụng, tức ngực, tìm đập nhanh, lúc 
nào cũng hồi hộp, bền chồn. Cùng đó là biểu hiện 
lưỡi đỗ, khó ngủ, người gai rét. Nếu chứng trạng 
thuộc tỳ - vị, người nghiện nước bọt nhiều, sùi cả ra 
ngoài, buồn nôn (có khi ra máu), miệng đắng, chân 
tay mỗi rã rời, nước mắt nhiều và đặc biệt hay ngáp, 


127 


đau bụng đi ngoài... Với những người nghiện khi 
thèm ma tuý thấy tức ngực, khó thở, khi đại tiện bị 
táo kèm cảm giác bứt rứt, nghẹt ở cổ, đau bung... 
nghĩa là họ có chứng trạng thuộc phế - đại trường. 


Ma tuý tác tại đến các phủ tạng ở mỗi bệnh 
nhân rất khác nhau tuỳ theo thời gian, liều lượng 
dùng chất gây nghiên cũng như thể trạng mỗi người. 
Vì vậy, phải phân loại chính xác từng người mới 
mong điều trị hiệu quả. Cả 5 chứng trạng trên đều 
đễ phân biệt và có thể châm cứu với những huyệt tác 
động khác nhau. Đương nhiên, khi cai, cảm giác và 
như cầu khi thiếu thuốc của 5 kiểu người nghiện kia 
không giếng nhau. Chưa biết điều này nên nhiều 
ông bố, bà mẹ cai cho cơn chỉ bằng độc một biện 
pháp: “xích nó ở nhà” đã không thể làm dịu được cơn 
vật vã của người nghiện. Cảm giác khủng khiếp đó 
ám ảnh và rất đễ thôi thức đứa con tìm lại ma tuý, 
ngay cả khi đã hết lên cơn. Và nguy hiểm hơn, nó sẽ 
rất sợ cai nghiện, nếu có, lần sau sẽ giảm hiệu quả 
vì “chỉ vừa nghĩ tới, người nghiện đã rùng mình”. 
Cai ma tuý là giúp cơ thể bỏ thói quen với chất gây 
nghiện. Không có thuốc nhưng làm sao để cơ thể tự 
điều hoà tiến tới thích ứng và làm quen với cảm giác 
không có chất ma tuý là điều không dễ dàng. 

Mái kim diều hoà trạng thái, cảm giác. 

Cai nghiện ma tuý là quá trình rất khó khăn 
nên thường nó được kết hợp nhiều biện pháp. Theo 


128 


công trình nghiên cứu ứng dụng châm cứu cai 
nghiện ma tuý, trị liệu có 3 hình thức: điện châm, 
thuỷ châm và xoa bóp bấm huyệt. Với điện châm, 
thầy thuốc sẽ đùng các loại kim phù hợp để châm 
theo công thức huyệt đã định tuỳ biện chứng luận 
trị cho từng người cụ thể. Sau đó, máy điện châm sẽ 
kích thích dẫn khí nhằm điều hoà sự cân bằng của 
các tạng phủ, tiêu trừ trạng thái bệnh lý. 


Trong khoảng 2 - 3 ngày đầu của một liệu 
trình cai (7 ngày), khi châm cứu đã tác động giúp 
bệnh nhân không lên cơn vật vã khi người nghiện 
dễ lâm vào trạng thái rã rời, mệt toàn thân, không 
muốn ăn, chỉ uỗng ít nước. Để nâng cao thể trạng 
của họ, phục hồi chức năng của tạng phủ, cần kết 
hợp một hình thức của châm nữa, đó là thuỷ châm. 
Đây là dạng châm cứu dùng các loại sinh tô như 
vitamin BI, B12, B6 và vitamin C để châm trực tiếp 
vào các huyệt đạo ứng với các hội chứng tạng phủ. 
Sức kboẻ người nghiện sẽ được tăng cường, hỗ trợ 
tích cực vào quá trình trị liệu, Cuối cùng, xoa bóp 
bấm huyệt sẽ giúp điều hoà khí huyết, giúp bệnh 
nhân thư giãn, phục hồi chức năng. Thực ra, cả 3 
hình thức trị liệu trên đều được kết hợp hài hoà 
trong một liệu trình cai nghiện. 


Điều đặc biệt trong phương pháp cai nghiện 
bằng châm cứu, người nghiện được châm đón cơn 
nên họ tỉnh táo suốt quá trình điều trị, không bị các 


g-222 129 


cơn vật vã hành ha. Vì vậy ở trung tâm cai nghiện 
của Bệnh viện Châm cứu Trung ương, đa số người 
nghiện thuê luôn nhà khách của bệnh viện làm 
phòng nội trú. Trong 1 - 3 ngày đầu châm cứu, tuỳ 
liều lượng và thời gian dùng ma tuý của người 
nghiện mà phải tiền hành từ 3 - 6 lần châm/ngày. 
Để giải quyết cảm giác khó chịu cho người cai, các 
bác sĩ ở đây phải trực 24/24 để sẵn sàng... châm, Cơ 
chế cai của châm cứu khá đơn giản: khi dùng ma 
tuý, cơ thể sẽ ngừng sản xuất chất morphin. Khi cắt 
đột ngột nguồn từ ngoài vào, cơ thể chưa thích ứng, 
khiến lượng morphin nội sinh thiếu hụt gây hiện 
tượng lên cơn. Châm cứu sẽ kích thích để cơ thể tự 
sản xuất đù morphin nội sinh đáp ứng các chức 
năng sinh lý. Vì vậy, từ ngày thứ 4 thứ ð trở đi, sẽ 
không còn các chứng trạng của nghiện ma tuý như 
trước điều trị (theo tiêu chuẩn của Hội chứng đói 
ma tuý IỢD - 10F và hội chứng trạng phủ của đông 
y). Người nghiện bắt đầu ăn ngon miệng và tăng 
cân, không còn cảm giác nhớ thuốc, lấy lại được giấc 
ngủ sinh lý. 

Đánh giá trên cận lâm sàng, xác định nồng độ 
Opiat trong nước tiểu (có thể xem một người có sử 
dụng ma tuý không bằng xét nghiệm này), nếu như 
trước điều trị, tất cả các bệnh nhân đều dương tính 
và chỉ số rất cao, trung bình từ 7.000 đến 8.000 
nano mol/ml (có bệnh nhân Lưu T'A, 19 tuổi lên đến 


180 


17.000 nano mol/m]) thì chỉ sau 3 ngày, 95% mẫu đã 
cho kết quả âm tính. Kết thúc liệu trình 7 ngày, tất 
cả người nghiện đều có hàm lượng Opiat dưới 200 
nano mol/ml] (như người bình thường). Chức năng 
gan của người nghiện ma tuý thường kém nhưng 
nhờ được cải thiện bằng châm cứu và thuỷ châm 
nên cũng dần hồi phục. 


Ma tuý ảnh hưởng rất mạnh đến não. Điện 
não đồ của người nghiện, 85 - 98% đều ở màu nâu, 
đỏ, đỗ gạch, thậm chí đen tứm (mức độ nặng). Sau 
liệu trình châm cứu, phổ điện não được cải thiện rõ 
rệt, 85 -95% chuyển sang màu vàng hoặc vàng nhạt. 
Nếu giữ người nghiện điều trị thêm từ 3 - 5 ngày, để 
phổ điện não trở về màu trắng hoặc hơi vàng thì sẽ 
hạn chế được khả năng tái nghiện. 


Theo G8. Nguyễn Tài Thu, quan trọng là tìm 
ra nguyên lý, còn việc thực hiện khá đơn giản. 
Phương pháp châm cứu giúp cai nghiện có thể phổ 
biến xuống cộng đồng. Hiện nay điều kiện duy nhất 
để được đến Bệnh viện Châm cứu Trung ương cai 
nghiện là: phải tự nguyện muốn bỏ ma tuý. Trong 
thời gian từ năm 1996 đến 1997, đặc biệt là từ năm 
1998 đến 2001, 1580 người đã cai nghiện thành 
công ở Bệnh viện Châm cứu Trung ương. Sau thời 
gian điều trị với các liệu trình cần thiết, bệnh nhân 
có thể duy trì hiệu quả bằng 3 lần châm cứu/tuần để 
ngăn ngừa triệt để khả năng tái nghiện. 


1ã1 


4. Tác dụng laser đối với người cai nghiện 
ma tuý. 


Laser giúp tăng dòng máu ở các phân được 
chiếu, kích thích sinh hồng cầu ở tuỳ sống, tăng độ 
thẩm thấu ở thành mạch... Những tác dụng này có 
ý nghĩa rất lớn đối quá trình cắt cơn nghiện bằng 
châm cứu và phục hồi sức khoẻ của người bệnh. 

Việc thử nghiệm phương pháp cai nghiện ma 
tuý bằng châm cứu có laser hỗ trợ, đo Bộ Khoa học 
Công nghệ phối hợp với các trung tâm cai nghiện 
thực hiện, đã có kết quả khả quan. 


Qua nghiên cứu về khả năng ứng dụng của 
leser và cơ thể gây nghiện, Viện Nghiên cứu Ứng 
dụng công nghệ thuộc Bộ Khoa học Công nghệ 
nhận thấy, laser rất có hiệu quả trong việc chống 
viêm nhiễm của cơ thể, ức chế hoặc đẩy mạnh việc 
sinh sản tế bào, điều chỉnh tính miễn dịch ở tế bào 
bị tốn thương, thay đổi tính chất của máu, phục hồi 
sức khoẻ... 


Đức xạ laser He - Ne có tác dụng hoạt hoá hệ 
thông enzyme trong tế bào, đặc biệt là enzyme trong 
các tế bào của hệ thông hô hấp. Do đó, nó các tác 
dụng kích thích quá trình oxy hoá, tăng khả năng 
sử dụng oxy của các tế bào trong điều kiện thiếu 
oxy. Những tác dụng này có thể được điều chỉnh để 
tác động lên cơn nghiện. 


132 


Laser hỗ trợ phương pháp cai nghiện bằng 
châm cứu giúp bổ sung kích thích vào huyệt, làm 
tăng tác dụng của kim châm, kích thích mạnh quá 
trình trao đối chất. Năng lượng từ laser sẽ tổng hợp 
ATP (Adenosin tri phosphat) - một chất quan trọng 
trong chuyển giao năng lượng. Nó còn BIúp giải 
phóng mạnh các hoạt chất sinh học và làm gia tăng 
hoạt động của enzyme. 


Quá trình châm cứu có laser hỗ trợ có thể phối 
hợp thêm các biện pháp kích thích khác như xoa 
mỗi ngày 2 - 3 lần, giúp bệnh nhân cảm thấy dễ chịu 
và buồn ngủ, hoặc xông hơi giải độc bằng các lá 
xông trong dân gian. Có thể cho bệnh nhân uống 
một số nước mát Đông y có tác dụng bổ âm, thanh 
nhiệt, giảm đau, an thần. 


Việc châm cứu có laser hỗ trợ nhất thiết phải 
dựa vào các mô huyệt của 12 tạng phủ. Mỗi ngày 
châm cứu hai lần trước khi lên cơn và mỗi lận châm 
phải đạt 12 đến 16 huyệt. Đây là phương pháp điều 
trị không đùng thuốc. 


Trung tâm Giáo dục và dạy nghề Tân Triều, 
Cầu Bươu, Hà Nội và Trung tâm cai nghiện Hải 
Đăng, TP Hải Phòng là 2 đơn vị đã thử nghiệm 
phương pháp trên. Theo đõi 40 bệnh nhân điều trị 1 
trong 16 triệu chứng nghiện ma tuý, các y bác sĩ ở 
Trung tâm Tân Triều nhận thấy, điều trị cắt cơn 
nghiện bằng Hufusa (phương pháp châm cứu cắt 


133 


nghiện cổ truyền) có hỗ trợ của laser He - Ne nội 
mạch đạt hiệu quả hơn hẳn so với chỉ điều trị bằng 
Hufusa đơn thuần. Sau 3 ngày điều trị, tống số 
điểm đánh giá mức độ nghiện của nhóm kết hợp 
laser là dưới 10, trong khi con số này ở nhóm điều 
trị Hufusa đơn thuẫn là trên 10. 


5. Các loại thuốc hỗ trợ cai nghiện 
Thuốc Cedemex cai nghiện mứ tuý 


Cục Quản lý dược Việt Nam vừa có quyết định 
cấp số đăng ký lưu hành chính thức thuốc hỗ trợ 
cai nghiện ma tuý Cedemex. Thuốc được sản xuất 
dạng viên từ nguyên liệu hoàn toàn là thảo dược 
trong nước. 


Thuốc Cedemex do Viện Nghiên cứu và ứng 
dụng dược liệu điền trị bệnh hiểm nghèo đăng ký, 
có tác dụng hỗ trợ cắt cơn nghiện. Trước khi được 
đưa vào sản xuất đại trà, Cedemex đã được thử 
nghiệm trên 80 người tại Viện Y học cổ truyền Việt 
Nam, trong đó 40 bệnh nhân dùng thuốc Cedemex 
và 40 người dùng thuốc chẩn đoán so sánh là an 
thần kinh. Kết quả cho thấy công hiệu của Cedemex 
an toàn trong điều trị cắt cơn giải độc Opiates, 

Ngoài ra, Cedemex còn có tác dụng bình ổn 
nhanh các triệu chứng của Hội chứng cai nghiện 
đặc biệt là dị cảm và thèm đói ma tuý. Theo các tác 
giả, Cedemex được sản xuất dựa trên cơ chế sinh 


134 


bệnh học của người nghiện ma tuý và tính năng 
dược lý của các thảo được ở nước ta. "Thuốc được bào 
chế dưới đạng viên với giá bán 3.200 đồng/viên. Tuy 
nhiên, loại thuốc khi sản xuất ra chỉ được lưu hành 
trong các cơ sở cai nghiện ma tuý không được bán 
ra thị trường. Theo Cục Quản lý dược, mặc dù đã 
được cấp phép nhưng trước mắt Cedemex chỉ được 
sử dụng trong các cơ sở cai nghiện ma tuý. Hiện tại 
còn một số bài thuốc cai nghiện ma tuý bào chế từ 
thảo được khác cũng đang hoàn tất giai đoạn 
nghiên cứu, nghiệm thu. 


Thuốc chữa động kinh có thể cắt cơn 
nghiện ma tuý. 


Các nhà nghiên cứu tại Đại học Y khoa New 
York và Phòng thí nghiệm quốc gia Brookhaven ử 
Upton, New York (Mỹ) cho thấy chất gamma vinyÌ - 
GABA (GVG) - loại thuốc dùng để chữa chứng động 
kinh - có khả năng cắt cơn nghiện nơi những người 
đã sử dụng ma tuý hằng ngày trong ít nhất ba năm. 


Bác sĩ Frank Vocci, giám đốc Phân viện quốc 
gia nghiên cứu chữa trị lạm dụng ma tuý, nói: “GVG 
giảm mức dopamine, loại hoá chất giúp “cảm thấy 
dễ chịu, lâng lâng” tràn ngập não của những người 
sử dụng ma tuý, làm họ thèm muốn. Việc sử dụng 
GVG để làm dịu luồng dopamine có thể ức chế rất 
hiệu quả tác dụng nghiện của ma tuý”. 


135 


Phát hiện tác dụng mới của hoá chất này mở 
đường cho những chương trình bào chế những loại 
thuốc chữa nghiện ma tuý rất hữu ích trong tương lai. 


Cai nghiện ma tuý bằng Methadone. 


Methadone là một chất ma tuý, được sử dựng 
để thay thế heroin cho người nghiện. Do thời gian 
bán huỷ dài (24 - 36 giờ), người sử dụng chỉ cần 
uống Methadone một lần trong ngày. Nhờ đó, họ 
vẫn có thời gian lao động, ổn định cuộc sống, hạn 
chế gây tệ nạn xã hội. 


Ngoài ra, thuốc cbị có dạng uống, không có 
dạng tiêm nên ngăn chặn được nguy cơ lây nhiễm 
HIV. Việc uống thuốc được thực hiện dưới sự kiểm 
soát của cán bộ y tế, vì vậy nguy cơ tử vong đọ dùng 
quá liều sẽ rất thấp. 

Sắp tới, Chương trình “Điều trị đuy trì bằng 
Methadone cho người đã cai nghiện ma tuý”, do Uỷ 
ban Phòng chống AIDS thành phế chủ trì, sẽ được 
triển khai trong vòng một năm, đối với 100 người 
nghiện ma tuý cũ (đã nhiễm HIY) và 100 người 
nghiện mới (trong đó có 50 người đã nhiễm HIV). 

Phương pháp cai nghiện này đã được áp dụng 
tại hầu hết các nước phát triển từ những năm 1990, 
Ở Việt Nam, Methadone được đưa vào sử dụng thử 
nghiệm tại Hà Nội từ năm 1997 và Hải Phòng, Tiền 
Giang từ nặm 2000, với kết quả bước đầu khá tốt. 


136 


6. Cai nghiện ma tuý bằng liệu pháp tâm lý. 

Đã có rất nhiều biện pháp cai nghiện ma tuý 
được đưa ra và ứng dụng và thực tế nhưng hiệu quả 
còn rất hạn chế. Trên 90% người cai nghiện khi trở 
về cộng đồng. Công tác cai nghiện vất và và nặng nề 
nhưng đến nay hầu như vẫn chỉ là “đã tràng xe 
cát”... Việc cai nghiện cho những người mắc nghiện 
ma tuý đã là đầu mối quan tâm của cả xã hội. Trung 
tâm Unesco nghiên cứu và ứng dụng Phật học Việt 
Nam cũng đã có nhiều nghiên cứu và ứng dụng 
trong thực tế các giải pháp cai nghiện ma tuý hiệu 
quả, trong đó có giải pháp tư vấn tâm lý cho người 
cai nghiện. Sau đây xin trích nội dung chính của 
giải pháp này qua buổi toạ đàm giữa Đạo Sư Duy 
Tuệ - Chủ tịch hồi đồng sáng lập Trung tâm với 
CBGD và học viện Trung tâm chữa bệnh Phú Văn 
(TP. HCM). 


* Cai nghiện bằng tình thương: 


Theo Đạo Sư Duy Tuệ, nguồn gốc của tệ nạn 
ma tuý phần lớn bắt nguồn từ Sự giáo đục sai về 
tình thương từ khi khí họ còn nhỏ. Người nghèo thì 
giáo dục theo kiểu người nghèo: đánh đập, chửi bới 
con em một cách quá đáng, làm tốn thương đến tình 
cảm non nớt của các em và phá vỡ nền tảng gia 
đình. Còn giàu thì thương theo kiểu nuông chiều 
quá mức, muốn gì được nấy, cung cấp tiền bạc cho 
con em một cách vô lỗi mà không cần biết chúng sử 


187 


dụng đồng tiền ấy để tiêu xài vào việc gì... Tất cả 
điều đó không có sự giáo dục cân bằng hợp lý trong 
tình thương. Đó cũng là nguyên nhân sâu xa, 
nguyên nhân chính dẫn đến việc thanh thiếu niên 
sa vào các tệ nạn xã hội, sa ngã vào ma tuý. Các 
nạn nhân ma túy không phải đến lúc dính đến ma 
tuý mới hư hỏng, thực ra họ đã có mầm móng từ 
trước đó rất lâu, nhưng không được sự quan tâm và 
ngăn cản kịp thời của những người thân. 


- Tư vấn giáo dục cho người nghiện ma tuý ra 
sao? Trước hết người làm công tác này phải biểu rõ 
thực trạng của các học viên. Họ đã suy sụp cả tỉnh 
thần lần thể lực. Vì thế cần: 


Dạy cho họ tình yêu thương: Trong mỗi con 
người luôn luôn có sẵn tình yêu thương. Nó là động 
lực cho con người sống hạnh phúc, sống có ý nghĩa. 
Nó cũng chính là năng lượng sống của xã hội loài 
người. Vì vậy năng lực tình yêu thương cần được 
nhận biết và sử dụng để người nghiện xoá đi nỗi 
mặc cảm, thù hận và sự ích kỷ trong lòng. Người 
nghiện ma tuý cũng là con người và họ không thể 
thiếu tình yêu thương được. Hai trạng thái của tình 
yêu thương là tình yêu bị ý nghĩ xâm phạm và tình 
yêu không bị ý nghĩ xâm phạm. Khi bị ý nghĩ xâm 
phạm, tình yêu thương bị mờ ám và đôi khi dẫn đến 
đầu tranh, giành giật - đó là lúc tình yêu đã bị bản 
ngã chỉ phối. Khi không bị ý nghĩ xâm phạm, nó đưa 


138 


đến huỷ điệt bản ngã. Tình yêu chân thật xuắt hiện, 
bản ngã sẽ biến mất. Trước hết cần gợi về tình Mẹ 
cho họ. Tạo cơ hội cho họ nhớ và nghĩ về Mẹ, họ sẽ 
tìm thấy điều thiêng liêng ở Đấng sinh thành của 
mình, chứ không phải nghĩ về túi tiền của Mẹ. Nếu 
thực sự đạt được điều đó, họ sẽ bị sốc mạnh về tình 
cảm. Cú sốc này có nhiều khả năng đưa họ đến sự 
thay đổi thực sự. 


Dạy cho họ nhìn thẳng vào chính mình: Dạy 
cho họ biết thương hại bản thân. Sự ca ngợi người 
nghiện ma tuý trong việc cai nghiện sẽ không đem 
lại hiệu quả giúp đỡ, mà phải cho họ nhận ra những 
sự thật phũ phàng đen tối ấy. Phương pháp đối mặt 
như vậy sẽ có hiệu quả hơn trong nỗ lực tự cải tạo 
của chính họ. Phương pháp tốt nhất là phải đạy cho 
họ thực hành Thiền, Thiền sẽ giúp cho họ nhìn thấu 
tận đáy lòng họ; Thiền giúp trục ra khỏi tâm họ 
những ký ức, những cảm giác ma tuý. Nhưng hiện 
nay Thiền hay bị hiểu sai lệch và hay bị lạm dụng 
nên khi áp dụng phương pháp này cần phải đảm 
bảo tính thực tiễn và khoa học. 


Tạo cho người cai nghiện cảm giác vui sông: 
Trung tâm cai nghiện nên tổ chức nhiều sinh hoạt 
văn hoá văn nghệ tập thể cho các học viên của 
mình, giúp họ yêu đời và vui vẻ. Tuy nhiên, như thê 
không có nghĩa là huyễn hoặc sống trong ảo tưởng 
mà giúp cho họ chấp nhận các thực tại, càng tránh 


139 


cho họ suy nghĩ bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu vì SUY 
nghĩ sẽ khiến cho hành động cùng quẫn: Đánh 
nhau, trốn trại, thậm chí tự tử.. 


Cá thể nói, dùng tình yêu thương để quản lý 
và giáo dục cho người cai nghiện đem lại nhiều kết 
quả trong công việc đầy thử thách này. 

* Lỗi thoát cuỗi cùng cho người nghiện 
ma tuý: 


Đối với những người nghiện, ma tuý là chỗ : 
dựa duy nhất cũng là cách tự tử thê thảm nhất. 
Dính vào ma tuý, con người chỉ còn lại ma tuý và 
lừa dỗi. Lừa dối để có ma tuý. Xã hội phải hứng 
chịu tất cả những gì mà nạn nhân ma tuý gây ra 
nhưng xã hội vẫn dành may mắn cuối cùng cho 
những nạn nhân của ma tuý là đưa họ vào các trung 
tâm cai nghiện. 


Trong buổi toa đàm với các học viên của Trung 
tâm cai nghiện ma tuý Phú Văn, Đạo sư Duy Tuệ đã 
nói với họ những điều tâm huyết sau: 

Đời người có hai việc trọng đại là sông và chết. 
Sống thì phải hạnh phúc và chết thì được bình yên. 
Nghiện ma tuý nghĩa là chưa biết sống và chưa hiểu 
về cái chết, chưa từng hiểu được mình; chưa từng 
thương yêu, kể cả thương yêu chính bản thân mình. 
Chính vì vậy học viên cai nghiện cần phải ra sức 
chấp hành kỷ luật để cải tạo mình hay nói đúng hơn 


140 


là để chính mình làm một cuộc cách mạng đích thực 
cho mình - sự thay đổi tận gốc rễ trong tâm hồn, 


141 


cuộc sống vì tình yêu thương. Khi tình yêu thương 
ấy đã đủ lớn mạnh cũng là lúc người được cai 
nghiện nên dũng cảm để kiến tạo một cộng đồng 
mới, một cuộc sông mới trong cộng đồng đó. Hãy 
thắp đuốc nội tâm lên tư mình kiến tạo cộng đồng 
mới và luôn cảm giác với ý nghĩ của mình. Đừng 
mong chờ sự thay đổi bên ngoài mà phải đõi theo sự 
thay đổi ở bên trong. Sự kiến tạo cộng đồng mới sẽ 
là một cú sốc lớn nhưng không thể nào khác. Người 
cai nghiện chỉ có quyền đòi hỏi xã hội giúp mình 
kiến tạo cộng đồng mới chứ không quá trông chờ 
vào việc xã hội phải đối xử thật tốt với mình trong 
cộng đồng cũ. 

7. Cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện 


Ma tuý là vấn đề bức xúc của xã hội, nó xâm 
nhập vào cán bộ, đẳng viên, học sinh, không từ một 
ai, nhất là tuổi trẻ. Lâu nay hiệu quả cai nghiện 
kém, tỷ lệ tái nghiện cao vì chứng ta chưa tìm đứng 
nguyên nhân, chưa nhận thức đúng, đầy đủ về 
nghiện ma tuý và cai nghiện phục hồi chọ người 
nghiện ma tuý. Bản thân người nghiện và gia đình 
cho rằng cai nghiện chỉ đơn thuần uống thuốc cắt 
cơn, nghiện ma tuý là bệnh không thể chữa khỏi đo 
đó họ phó mặc cho xã hội. Mặt khác thời Bian cai 
nghiện phục hồi quá ngắn, chưa đủ điều kiện để 
điều trị, giáo dục thay đổi hành vi nhân cách cho 
người nghiện. Các đối tượng sau cai nghiện phần 
lớn không được gia đình, cộng đồng quản lý, giúp 


142 


đỡ, họ không có việc làm. Ngoài ra chính sách đầu 
tư về cơ sở vật chất, về con người cho công tác cai 
nghiện phục hồi còn nhiều bất cập. Nếu tìm được 
nguyên nhân, áp dụng đúng quy trình có thể khẳng 
định cai nghiện được nhưng phải hiểu rằng cai 
nghiện và phục hồi cho người nghiện là một quá 
trình lâu đài và hết sức khó khăn, phức tạp, do đó 
phải thực hiện theo đúng quy trình, liên tục, cùng 
với quyết tâm cao của người nghiện. Có nhiều trung 
tâm cai nghiện tốt, điển hình như mô hình Quang 
Trung. Người nghiện đến đây được điều trị cắt cơn, 
sau đó được vay vốn để tạo công ăn việc làm. Chính 
vì sự quan tâm của các cấp, của Trung tâm cùng sự 
quyết tâm của người nghiện nên sau 5 năm, Quang 
Trung chỉ còn 15,5% tái nghiện; các mô hình cai tại 
cộng đồng như ở tỉnh Tuyên Quang, sau 1Š năm chỉ 
còn 15% tái nghiện. 


Để hạn chế tối đa nạn nghiện hút, vừa qua Bộ 
Lao động Thương binh và Xã hội có ra đề án “Tăng 
cường và nâng cao hiệu quả công táccai nghiện ma 
tuý và quản lý sau cai nghiện ma tuý giai đoạn 2001 
- 2005, với nội dung chủ yếu là tuyên truyền, giáo 
dục phòng ngừa nghiện ma tuý, cai nghiện và quản 
lý sau cai nghiện ma tuý nhằm mục tiêu tổ chức cai 
nghiện bằng các hình thức thích hợp cho 100% 
người nghiện có hồ sơ quản lý. Đồng thời nâng cao 
hiệu quả giải quyết các vấn đề xã hội sau cai, giảm 
tỷ lệ tái nghiện bình quân trong cả nước tối đa còn 


143 


60% vào năm 2005 và hạn chế mức thấp nhất số 
người nghiện mới. 

Về biện pháp tổ chức thực hiện đề án, các Bộ 
ngành phải có sự phối hợp đồng bộ chặt chẽ: 


- Bộ Lao động Thương binh và xã hội: chủ trì 
chỉ đạo và tổ chức triển kbai các hoạt động của đề 
án, cụ thể như kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các 
chủ trương, chính sách về cai nghiện; tổ chức đào tạo 
nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ địa 
phương làm công tác cai nghiện và quản lý sau cai. 


- Bộ Công an: điều tra thống kê, phân tích tình 
hình nghiện ma tuý rồi lập hồ sơ đưa người nghiện 
vào cơ sở chữa bệnh; đẩy mạnh công tác quản lý địa 
bàn, nhân khẩu, giúp đỡ người nghiện sau cai tại 
cộng đồng dân cư. 


- Bộ Văn hoá Thông tin: xây dựng và triển 
khai chương trình, kế hoạch tuyên truyền về cai 
nghiện và giải quyết các vấn đề xã hội sau cai từ 
Trung ương đến địa phương; chỉ đạo các Sở Văn hoá 
thông tin đưa nội dung tuyên truyền về cai nghiện 
phục hồi cho người nghiện ma tuý vào một trong 
những nội dung hoạt động trọng tâm của cơ sở, chỉ 
đạo triển khai lồng ghép tuyên truyền phòng chống 
ma tuý với cuộc vận động xây dựng gia đình văn hoá 
và Toàn đân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá. 


144 


Cùng với các cơ quan khác như Bộ Giáo dục 
Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư, 
Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ, Bộ Tư pháp, Uỷ 
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì Sở 
Lao động Thương binh và xã hội các tỉnh, thành chủ 
trì phối hợp với các cơ quan hữu quan khảo sát 
đánh giá thực trạng cũng như tình hình nghiện ma 
tuý và công tác cai nghiện ma tuý; tổ chức thực hiện 
đồng bộ các giải pháp giải quyết các vấn đề xã hội 
sau cai nghiện, chú trọng xây đựng đề án tổng thể 
tổ chức các nông trường, công trường, xí nghiệp 
trường học, các đội Thanh niên tình nguyện... tạo 
công ăn việc làm cho người nghiện sau cai. 


Gia đình là pháo đời oững chắc ngăn 
chặn ma tuý. 

* Điều tra tại một Trung tâm cai nghiện cho thấy: 

Điều này cho thấy xu hướng mua ma tuý về 
nhà sử dụng hoặc đến các nơi giải trí có tính cách 
“hưởng thụ cá nhân” như quán cà phê, bida máy 
lạnh, karaoke... để sử dụng ngày càng phổ biến, các 
động ổ chỉ là nơi “phân phôi nhanh” 


Hoàn cảnh gia đình là một trong những yếu tế 
dẫn đến việc sử dụng ma tuý: 

1. Gia đình có nhiều tham vọng cá nhân như: 
quyền chức, sự giàu có, danh tiếng... nên không có 
thời gian chăm sóc con cái. 


10 - 222 145 


2. Gia đình trải qua tai hoạ bất ngờ (hoả hoạn, 
thiên tai, cướp bóc...) 

3. Gia đình có nhiều bất hoà, luôn có những 
xung đột về kinh tế, tình cảm hoặc cha mẹ ly thân, 
ly hôn... 


4. Gia đình không toàn vẹn: Mồ côi cha mẹ, gia 
đình không có điều kiện nuôi dưỡng. 

5. Gia đình quá nghèo hoặc sống bằng nghề 
trợ cấp. 


6. Gia đình có người nghiện ngập, cờ bạc, 
loạn luân. 


7. Gia đình nuông chiều quá mức, cho nhiều 
tiền sắm những phương tiện đắt tiền. 


Không chỉ có 7 loại gia đình nêu trên mới là 
những dạng gia đình có “người nghiện”. Hiện nay, 
một. số gia đình thuộc vào dạng “gương mẫu”: cha 
mẹ đều là công chức nhà nước, là công nhân gương 
mẫu cũng có “người nghiện”. Có thể cho đây là đạng 
thứ 8, dạng mới xuất hiện. Do sự tuân thủ giờ giấc 
sáng đi chiều về của người công chức, mối quan tâm 
đến con cái không nhiều do sự căng thằng của một 
ngày làm việc nên không có gì ngạc nhiên khi ma 
tuý xâm nhập vào những gia đình này. Mặt khác, 
ma tuý nhất là hêroin được mua bán quá đễ dàng 
(thâm chí có thể nói là công khai), sử dụng dễ dàng 
nên các em có thể mua đem về nhà sử dụng mà cha 


146 


mẹ vẫn không hề biệt. Những gia đình trên cũng là 
những yếu tố làm cho người nghiện sau khi trở về 
đễ dàng tái nghiện. 

* Khi phát hiện con em mình bị nghiện ma tuý 
và tái nghiện, để có thái độ đúng trong việc ngăn 
ngừa và chữa trị tốt, chúng ta cần quan sát tiễn 
trình nghiện ngập và tái nghiện của một người ma 
tuý tùy theo đối tượng để xử lý: 

Thường có 2 nhóm dấu hiệu: 


ø. Các hoàn cảnh, nguy cơ dẫn đến nghiện nè 
tái nghiên: 

- Thay đổi giờ giấc sinh hoạt một cách thất thường 
hay vắng nhà vì những lý do không chính đáng. 


- Thích tụ tập, đàn đúm kết thân với những 
người bạn khả nghi có dùng ma tuý. 


- Bắt đầu tập tành hành vi xấu, “làm người 
hùng”, đua xe chơi bời, hư hỏng, buông thả, hút 
thuốc, uống rượu bia. 


- Không tập trung vào việc học, không sinh 
hoạt tập thể, không phụ giúp gia đình... 

b. Các dẫu hiệu đã nghiện ma tuý: 

- Rời khỏi nhà theo một giờ nhất định, tìm mọi 


lý le để có được tự do hơn trong giờ giấc sinh hoạt. 


14/ 


- Học lực sa sút, kém tập trung, thờ ơ với việc 
xung quanh, đi đến trốn học và bỏ học sau đó. 


- Thay đổi thái độ hành vi: có lúc hưng phấn 
nói cười huyện thuyên, có lúc ủ rũ, uể oải, ngáp vặt, 
ít tiếp xúc với người thân, lười tắm rửa, 

- Thay đổi nhóm bạn: từ bạn tốt chuyển sang 
nhóm bạn xấu cá biệt, hư hỏng... 

- đó dấu kim chích, có đầu thuốc lá ở tay chân. 

- Ăn cắp vặt, nhu cầu tiền bạc tăng lên rõ rệt. 


- Sức khoẻ sa sút thấy rõ, bỏ nhà đi thường 
xuyên hơn. 


c. Cách giải quyết: 

Thì gia đình phát hiện con em mình nghiện và 
người nghiện biết rằng không thể dấu gia đình được 
nửa thì thái độ hai bên sẽ như thế nào? 

Thường thì có 2 thái độ khác nhau đối với 
những thành viên trong gia đình: 

- Khủng hoảng, âu sầu, khóc lóc, bế tắc, năn nỉ. 

- Nóng giận, đập phá đuổi con em ra khỏi nhà 
đi đến nôn nóng ép buộc con em mình phải đi cai 
nghiện bằng bắt cứ giá nào. 

Phản ứng của người nghiện thì: tránh né, lần 
lữa không chịu đi cai nghiện. 


148 


Tất cả những tái độ trên sẽ dẫn đến một cuộc 
xung đột làm tan nát cả một gia đình, có khi đến 
mức độ “một mất một còn”. 

Các thái độ trên đều chưa đúng. 


Trước hết, tất cả thành viên trong gia đình 
phải hết sức bình tĩnh và thống nhất các ý kiến 
thành một: 


- Để lại nhà nhờ các nhà tư vấn tìm cách giúp 
đỡ con em mình vượt qua cơn khủng hoảng và chống 
tái nghiện. 

- Hay đã đến lúc cưỡng chế vào các Trung tâm 
cai nghiện chưa? 


Vì tuổi trẻ chưa thành niên đầy rẫy khủng 
hoảng, tâm lý xáo trộn, những hụt hãng và mâu 
thuẫn cho nên cần khéo léo tiếp cận thường xuyên, 
cần thương yêu, sự an ủi và hướng dẫn tạo điều 
kiện và cơ hội cho họ hoà nhập lại với sinh hoạt gia 
đình. Không chỉ bằng lời khuyên mà bằng những 
việc làm, việc học tập, việc vui chơi giải trí thật cụ 
thể theo một chương trình cả hai bên cùng nhất trí 
và phù hợp với hoàn cảnh, năng lực, sở thích hiện 
tại của người nghiện hoặc có hiện tượng nghiện. 
Xin đừng vội vã lên án, truy cứu họ. Lúc này họ rất 
cần hơi Ấm của những người xung quanh, giúp họ 
hướng đi, chuẩn bị cho mai sau. 


149 


Một chương trình cai nghiện tại nhà hoặchống 
tái nghiện cần thiết phải có và thực hiện được 
những mục tiêu sau đây (gọi là 6 quản lý): 

+ Quản lý về nhu cầu, nhất là tiền bạc. 

+ Quản lý về bạn bè. 

+ Quản lý về thời gian: đi lại, giải trí. 

+ Quản lý về lao động: việc làm, việc học. 

+ Quản lý về sức khoẻ. 

+ Quản lý về thái độ: tâm tư, tình cảm. 

Tất cả những động thái quản lý trên phải hắt 
sức nhẹ nhàng, tế nhị vì tất cả những nghỉ ngờ bằng 
lời hoặc không bằng lời, kiểm soát một cách thái 
quá thì cũng làm cho người nghiện bị sốc, tự sái và 
lập tức họ sẽ bị bế tắc và sẽ bộcphát trở lại. Với sự 
thống nhất và tình cảm của các thành viên trong 
gia đình giúp người nghiện vượt qua cơn đau và 
thoát khỏi nghiện và chống tái nghiện bằng nỗ lực 
của chính mình. 

* Vai trò của gia đình đối với việc tái hoà nhập 
cộng đồng của đối tượng nghiện ma tuý sau cai nghiện. 

Quá trình sa ngã, hư hỏng của người nghiện 
ma tuý để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng, có ảnh 
hưởng liên hoàn từ giá trị bản thân (sức khoẻ, tâm 
lý, ý thức, tình cảm, tư cách) đến các giá trị xã hội, 
cùng những tác hại khác. Thực tế cho thấy đưa 


150 


những người nghiện ma tuý sau khi tái hoà nhập 
cộng đồng là hoàn toàn đúng đắn, vì sau khi đã 
khắc phục được hậu quả nghiện ngập, đa số vẫn còn 
nhiều khả năng đóng góp cho xã hội như những 
người bình thường khác. 


Sau khi qua giai đoạn chữa trị cai nghiện, 
phục hồi sức khoẻ, nếu người nghiện ma tuý hoà 
nhập tại cộng đồng thì họ phải hội đủ những yếu tố 
sau đây: 


1. Có nơi cư ngụ ổn định uới sự tiếp nhận 
của gia đình. 

So với các thành phần tệ nạn xã hội khác, 
người nghiện ma tuý trước khi sa ngã hư hỏng, hầu 
hết đều có nơi eư trú, sinh sống ổn định. Nhưng quá 
trình nghiện ngập đã làm cho điều kiện cư trú và 
các mối lên hệ mật thiết (cha mẹ, vợ chồng, anh chị 
em...) dần dần bị đổ vỡ, đôi khi đến độ khó còn khả 
năng thiết lập lại. Hậu quả này, phân lớn người 
nghiện ma tuý không thể tự thân hàn gắn, xây 
dựng lại vì những định kiến, thành kiến đối với quá 
khứ của họ. Do đó rất cần đến sự giúp đỡ của cộng 
đồng, của gia đình thông qua tác nhân hoà giải của 
đội ngũ cán bộ, xã hội. Ngay trong bước đầu đưa họ 
trở lại với cộng đồng thì quyết định của gia đình họ 
- tiếp nhận hoặc khước từ - mang tính chất vô cùng 
quan trọng. Sự khước từ của gia đình dễ dàng xô 
đẩy họ đến tình trạng hụt hãng, tâm lý suy sụp, và 


151 


sự sa ngã là điều khó tránh khỏi. Cho dù bản thân 
họ có vượt qua được thời điểm khủng hoảng tâm lý 
đó, mặc cảm về sự ruồng bỏ của gia đình sẽ luôn 
luôn đeo bám khiến quá trinh hoà nhập lại xã hội 
của họ khó có thể đảm bảo được mức độ an toàn và 
lâu đài về sau. 

8. Việc làm à điều biện lành mạnh hoá 


Đa số pgười nghiện ma tuý trước đây không có 
việc làm hoặc có chăng cũng chỉ nhất thời nhằm 
phục vụ cho nếp sống hư hỏng, cộng thêm quá trình 
nghiện ngập đã làm mất đi nơi họ những phẩm chất 
cơ bản về lao động. Ngược lại trong quá trình hoà 
nhập cộng đồng, việc làm phương tiện chủ yêu để họ 
có thể tổ chức cuộc sống lành mạnh, bình thường 
bằng chính kết quả lao động của bản thân họ. Đồng 
thời, qua đó có thể thấy được quyết tâm thay đổi 
của họ qua sinh hoạt với cộng đồng. Dĩ nhiên, trong 
giai đoạn này, việc thu nhập cao thấp chưa đặt vấn 
đề tìm việc làm trong xã hội hiện nay vốn dĩ đã khó 
đối với người lao động bình thường, lại càng khó 
khăn hơn đối với người nghiện cũ, cho dù họ đã 
được phục hồi khả năng và phẩm chất trong lao 
động và thực sự có quyết tâm xây dựng lại cuộc đời. 
Do đó, chỗ dựa của họ vẫn là gia đình. Cho dù điều 
kiện sông của gia đình ở mức độ nào, sự giúp đỡ từ 
phía gia đình về vật chất ni tinh thần ban đầu để 
từng bước tạo điều kiện ổn định cuộc sống. Sự tin 


152 


tưởng của gia đình làm tăng niềm tin của họ vào 
bản thân và cuộc sống. 

3. Xáe định oị trí cà các mỗt quan hệ 
trong cộng đồng 


Nhất thiết không để cho họ bị xã hội xa lánh, 
ruồng bỏ. 


Có thể giữa họ và cộng đồng chưa tạo ngay 
được cảm tình sâu đậm, nhưng không thế để họ đơn 
độc trong đời sống cộng đồng mà không có sự quan 
tâm ít nhiều của người khác và ngược lại. Điều 
quan trọng là họ phải được sống trong tầm ảnh 
hưởng có đảm bảo an toàn trật tự của xã hội, đồng 
thời thực hiện những nghĩa vụ đóng góp chung cho 
cộng đồng. Quá trình nghiện ngập thường tạo cho 
người nghiện ma tuý tâm lý khép kín, co cụm trong 
thế giới riêng giữa những người “đồng hội đồng 
thuyền”, các mối quan hệ với công đồng lành mạnh, 
thậm chí có lúc không còn nữa. Trong bước đầu hoà 
nhập cộng đồng, gia đình là môi trường sinh hoạt 
lành mạnh và an toàn đủ để tác động hỗ trợ cho 
cuộc sống lành mạnh ban đầu của họ được bền 
vững. Đồng thời dựa trên các mối quan hệ trong 
sáng với cộng đồng dân cư rộng hơn, cùng cộng đồng 
góp phần vào việc ngăn ngừa phòng chông tệ nạn 
trong cộng đồng, vun đắp, bảo vệ môi trường lành 
mạnh chung quanh họ. 


15ã 


4. Bản thân 


Tự gây dựng đời sống hàng ngày phù hợp với 
điều kiện kinh tế bản thân, lkhông có những hành 
vị tự làm hại bản thân hay người khác; ý thức đúng 
về quá trình sa ngã cũ để tự kiếm soát. Dưới sự đìu 
dắt, động viên khích lệ của gia đình, cắt đứt mọi 
quan hệ với mồi trường tệ nạn, hoặc nếu có thể, một 
cách tích cực hơn, tham gia trực tiếp vào các hoạt 
động bài trừ, phòng chồng tệ nạn với kinh nghiệm 
sẵn có của bản thân. 


Ngăn chặn ma tuý - cần có một sự hợp tác 
quốc tê 


Những năm gần đây trên thế giới nói chung và 
Việt Nam nói riêng số người nghiện ma tuý ngày 
càng nhiều. Năm 2001, cả nước phát hiện 12.811 
vụ, bắt 21.103 tên tội phạm, thu giữ 40,33kg hêroin, 
B89,4kg thuốc phiện, 125.328 ống thuốc gây nghiện, 
49.369 liều gói ma tuý cùng nhiều tang vật khác 
liên quan đến hoạt động mua, bán, tàng trữ ma tuý. 
Cả nước đã khám phá hàng trăm vụ án ma tuý lớn 
như bắt giữ đối tượng người Malaysia mang 4.960 
viên ma tuý tổng hợp tại sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ 
Công an và Công an tỉnh An Giang khám phá đường 
đây buôn bán hêroin từ khu vực biên giới tỉnh An 
Giang vào Việt Nam, vụ Công an Thành phô Hồ Chí 
Minh khám phá đường dây buôn bán Ecstasy (thuốc 
lắc) do Ngô Khải Minh cầm đầu, thu 7.990 viên 


154 


“thuốc lắc”, vụ Công an và Hải quan Tây Ninh bắt 
và thu giữ một đổi tượng người Campuchia buôn 
bán, vận chuyển trái phép 28.500 viên thuốc tân 
dược gây nghiện tại cửa khẩu Mộc Bài. Vậy ma tuý 
được sản xuất ở đâu, buôn bán như thế nào và biện 
pháp thu giữ, triệt phá ra sao đó là vấn đề nhiều 
người rất quan tâm. 


Năm 1999 và 2000, sản xuất Amphetamin (AÀ) 
và các chất dẫn xuất A, đặc biệt Ecstasy (E), các 
dạng Methemphetamine (M) tăng rất mạnh. Năm 
1998 tình hình buôn lậu E giữa châu Âu và Bắc Mỹ, 
Australia, NewZealand, Nam Phi, châu Ắ, Nam Mỹ 
tăng đáng kể. Phần lớn E được sản xuất tại Tây Âu 
đặc biệt là ở Hà Lan, gần đây đã sản xuất tại Nam 
và Đông Âu, Nam Mỹ, Nam Phi, Trung Mỹ, Châu Á. 
Ma tuý được vận chuyển bằng máy bay từ châu Âu 
đến các nước cầẦn tiêu thụ. Còn M dạng viên nén 
được sản xuất rất nhiều ở khu vực Đồng Nam châu 
Á vì chỉ phí sản xuất rẽ hơn so với chỉ phí sản xuất 
E và đang có sẵn thị trường tiêu thụ ở châu Âu và 
Bắc Mỹ. Riêng M dạng tỉnh thể khu vực châu Á 
đang gia tăng sử dụng. Ma tuý tống hợp là những 
chất rất có hại đối với sức khoẻ cộng đồng. B được 
coi là loại ma tuý rất nguy hiểm, nếu sử dụng lâu 
dài có thể gây tổn thương não trầm trọng. Trước 
đây chỉ một vài tổ chức tội phạm mang tính khu vực 
buôn lậu ma tuý tổng hợp, nhưng hiện nay buôn lậu 
ma tuý tổng hợp nằm trong tay tội phạm có tổ chức 


155 


xuyên quốôe gia mang tính toàn cầu, điều này gây 
khó khăn cho các cơ quan thi hành pháp luật trong 
việc phát hiện, triệt phá các băng nhóm tội phạm 
này. Một số băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia 
thuê những cöng đân mang quốc tịch châu Á vận 
chuyển E từ châu Âu về châu Á, đồng thời cũng vận 
chuyển hêroøin từ châu Á sang châu Âu. 


Trong những năm qua rất nhiều tổ chức tội 
phạm hoạt động ở những khu vực trên thế giới liên 
quan đến sản xuất, buôn lậu cáo chất ma tuý tổng 
hợp đã bị các cơ quan thi hành pháp luật các nước 
nhận dạng, trong đó có một số tổ chức đã bị triệt 
phá. Tuy nhiên còn nhiều tổ chức buôn lậu ma tuý 
quốc tế lớn chưa bị phát hiện. Một cơ quan thi hành 
pháp luật đơn phương không thể phát hiện và triệt 
phá những tổ tội phạm loại này. Hơn nữa những 
biện pháp đấu tranh chống buôn lậu ma tuý ở 
những tiêu thụ ma tuý đã lỗi thời, do đó sông tác 
đấu tranh chồng ma tuý phải ở chính các khu vực 
sản xuất ma tuý và phải là trách nhiệm của các cơ 
quan thi hành pháp luật của các nước có việc sản 
xuất ma tuý. Đồng thời sự hợp tác trong việc giám 
sát những hoạt động chuyển tiền thu được từ hoạt 
động buôn bán trái phép ma tuý là rất quan trọng, 
giúp các lực lượng kiếm soát ma tuý lần ra đấu vết 
tận cùng của các hang ổ tôi phạm về ma tuý. Điều 
quan trọng hiện say là các cơ quan thi hành pháp 
luật của các nước cần thông nhất với nhau một 


156 


phương pháp chung trong việc hoạch định các biện 
pháp phối hợp phát hiện và triệt phá các tổ chức tội 
phạm buôn lậu E mang tính quốc gia. 


Tại Việt Nam tình hình buôn lậu ma tuý tổng 
hợp (còn gọi là hồng phiến), Zaba, viên lắc thực chất 
là E và M được sản xuất tại khu tam giác vàng ngày 
một trầm trọng hơn. Từ vài chục viên năm 1998 đến 
nay chúng ta đã thu giữ nhiều vụ trong đó có một 
vụ gần 5000 viên. 


Để phòng ngừa và ngăn chặn từ xa hiểm hoạ 
này, Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ, có biện pháp 
hữu hiệu hợp tác với Bộ Nội vụ và lực lượng cảnh 
sát phòng chống ma tuý của một số nước lân cận để 
thu tin, xử lý và phối hợp điều tra chống các băng 
buôn lậu ma tuý. Đồng thời, kiểm tra chặt chẽ 
người và hàng hoá qua lại các cửa khẩu biên giới 
nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời việc đưa ma 
tuý vào tiêu thụ ở nước ta. 


8. Làm thế nào để tránh tái nghiện? 


Cắt cơn nghiện chỉ giải quyết được sự lệ thuộc 
về mặt thể chất của người nghiện chứ chưa dứt hẳn 
được sự lệ thuộc ma tuý về mặt tỉnh thần. Nghĩa là 
người nghiện vẫn còn cảm giác thèm nhớ ma tuý, 
vẫn còn nhớ cảm giác dễ chịu do mạ tuý mang lại. 
Cảm giác thèm nhớ ma tuý khiến người nghiện sau 
khi qua giai đoạn cắt cơn vẫn hay “vô tình” đi ngang 
những nơi có bán ma tuý. Khi đó, người đã cai 


187 


nghiện sẽ xuất hiện trở lại các biểu hiện hội chứng 
cai nghiện, họ bị vật vã nhẹ về mặt thể chất. Cần 
biết rằng tái nghiện ma tuý bắt đầu trước hết từ 
trong ý nghĩ. Nếu thực sự muốn bỏ ma tuý thì ngay 
khi nhớ nghĩ đến ma tuý, người đã cai cần thổ lộ và 
tìm sự động viên giúp đỡ của người thân, gia đình, 
của nhân viên y tế chuyên viên cai nghiện. 

Lời rủ rẽ, mời mọc của bạn bè cũng là một 
thách thức khó vượt qua của người đã cai nghiện. 
Nấu thêm vào đó là sự nghỉ ky, ruồng rẫy của người 
thân thì họ sẽ đề dàng tái nghiện. 


Nhiều phụ huynh, gia đình khi có con em vào 
Trung tâm Cai nghiện và phó mặc cho Trung tâm. 
Khi con em rời trường về nhà thì thiếu quan tâm 
động viên giúp đỡ. Hoặc ngược lại một số phụ 
huynh luôn theo đõi, nghi ky, kìm kẹp con em quá 
mức. Những thái độ ứng xử như thế dễ dàng đẩy 
con em vào con đường tái nghiện. 


Trong trường hợp lỡ tái nghiện, phụ huynh cần 
bình tĩnh tiệp tục hỗ trợ cho con em mình tiếp tục cai 
nghiện lại lần nữa. Chúng ta biết rằng cai nghiện 
dứt hắn là rất khó, đòi hỏi nỗ lực của cả người 
nghiên và người thân. Có những trường hợp phải 
sau vài lần cai mới đứt bỏ ma tuý hoàn toàn được. 
Không nên sỉ nhục con em hay nắn lòng bỏ mặc. 

Chúng ta biết rằng tông suốt thời gian nghiện 
ma tuý thì người nghiện là nô lệ cho ma tuý. Họ 


18 


luôn làm đủ mọi cách, mọi mánh khoé để có tiền 
thoả mãn cơn nghiện. Vì vậy khi đã cai nghiện thì 
nếp nghĩ cũ vẫn còn, tự họ có thể vẫn muốn quay lại 
con đường cũ. Mặt khác người nghiện vốn đễ bị rủ 
rê lôi kéo, tâm lý không vững vàng nên khi gặp khó 
khăn trong cuộc sống họ đễ dựa đẫm vào ma tuý coi 
đó như một “lối thoát”. 

Trong việc chống tái nghiện, cần nhớ những 
nguyên tắc sau: 


- Phải thay đổi môi trường sinh hoạt của họ để 
tránh sự cám đỗ của ma tuý. Phải tích cực giúp 
người đã cai và thực sự muốn cai để thể hiện quyết 
tâm tự nguyện xa lánh mạ tuý. 


- Phải lấy tình thương mà cảm hoá. Tìm hiểu 
kỹ lý đo tại sao họ đến với ma tuý, từ đó thấy rằng 
họ cũng có những mặt tốt mà ta có thể khuyến 
khích phát huy. 

- Khuyến khích mọi ý muốn vươn lên, muốn 
“làm lại cuộc đời” của họ. Tạo điều kiện để họ có 
công ăn việc làm, có niềm vui, niềm đam mẽ mới, 
quên đt cái đam mê ma tuý. 

- Nâng cao năng lực tự tin, tự rèn luyện của họ 
để vượt qua thử thách. 

- Nâng cao nhận thức của họ về tác hại của ma 
tuý với tương lai, tuổi trẻ của họ, 


159 


- Tin tưởng, tôn trọng nhân phẩm của họ. 
- Giáo dục lao động của họ. 
9. Làm thế nào để phòng tránh nghiện 


Tình trạng sử dụng ma tuý ở nước ta và tại 
thành phố Hồ Chí Minh ngày càng nghiêm trọng. 
Đa số con nghiện hiện nay là thanh thiếu niên 
(chiếm 70 - 80% số nghiện mới ở thành phố Hồ Chí 
Minh). Ma tuý bắt đầu len lỏi vào trường học và đe 
doa từng gia đình. 


Hiện nay bọn buôn bán ma tuý đang nhằm vào 
đối tượng học sinh, kể cả học sinh nhỏ tuổi. Bạn đầu 
chúng có thể mời mọc, rủ rê tặng không ma tuý cho 
các em dùng thử một thời gian để làm cho các em 
sau vài lần sử dụng ma tuý sinh ra nghiện phải lệ 
thuộc hẳn vào chúng, hàng ngày phải mua ma tuý 
đo chúng cung cấp. 


Có những trường hợp chúng còn hăm doa, ép 
buộc các em phải sử dụng các chất nguy hiểm này 
rồi sau đó khi các em đã nghiện phải lệ thuộc vào 
chúng mới có ma tuý, chúng buộc các em phải đi 
bán ma tuý cho chúng. 


Gia đình và nhà trường đóng vai trò hết sức 
quan trọng trong việc giúp các em tự bảo vệ để 
không sa vào con đường nghiện ngập. Các bậc phụ 
huynh phải thấy được đầy đủ, sâu sắc hiểm hoạ ma 
tuý đôi với con cái mình và hạnh phúc của gia đình 


160 


mình. Phụ huynh phải quan tâm, gần gũi, có sự hiểu 
biết, có cách quản lý, giáo dục cơn cái mình tốt hơn. 

Trên quy mô toàn xã hội thì đây là công việc 
rất khó khăn, đòi hi nhiều công sức đồng thời phải 
có sự phối hợp giữa các cơ quan đoàn thể, nhà 
trường, gia đình. 


Các bậc phụ huynh cần biết rằng chính phụ 
huynh có thể góp phần vào việc giáo dục phòng ngừa 
ma tuý cho con em mình bằng các biện pháp sau: 


- Giải thích cho con em hiểu ma tuý là gì, tác 
hại của ma tuý ghê gớm ra sao, khuyên bảo các em 
không nghe theo lời rủ rê, mời mọc của bạn bè, của 
bất cứ người nào dùng thử ma tuý. 

- Quan tâm, ân cần theo dõi con cái, không nên 
khoán trắng việc giáo dục cho riêng nhà trường. 


- Thường xuyên nhắc nhở, dặn đò con em khi 
có bạn bè hay bất cứ người nào mời chào, rủ rê 
uống, hút, hít bất cứ loại thuốc nào để gây “sảng 
khoái”, “hưng phấn”, “kích thích”, “mang lại thích 
thú”, “mang lại khoái lạc”, “làm giảm buồn chán”... 
thì phải dứt khoát từ chối và báo ngay cho cha mẹ, 
thầy cô biết. 

- Dặn con em rằng nếu có ai đó hăm doa, é 
buộc sử dụng một chất lạ nào thì phải báo ngay cho 
cha mẹ, thầy cô biết. 


11-222 161 


- Quan tâm chăm Sóc, gần gũi để các em thấy 
cha mẹ là chỗ dựa vững chắc, là người bảo vệ hữu 
hiệu đối với các em để các em thổ lộ tâm sự. Thường 
xuyên hỏi thăm các em chẳng hạn như: “Con cá 
quen bạn bè nào hút bồ đà nơi trường học không?”, 
*“Ở trường con có bạn nào nghiện ma tuý không, con 
phải cần thận đừng để bạn đó rủ rê con nhé!”, “Có 
ai dụ con hút, hít thử không??. 


- Không nên nuông chiều, cho trẻ nhiều tiền 
tiêu xài khi đến trường, Chính việc được cụng cấp 
quá nhiều tiền mà các em có đủ điều kiện dua đòi, 
bắt chước các bạn khác tập tành ăn chơi, trong đó 
có sử dụng ma tuý. Nên kiểm tra việc chỉ tiêu của 
các em. 


- Quan tâm đến các mối gỉao tiếp của con em, 
các mối quan hệ bạn bè của các em. Đương nhiên 
việc kiểm tra phải tế nhị vì ở lứa tuổi thanh thiếu 
niên, các em rất khó chịu khi thấy các phụ huynh 
quản lý quá chặt chẽ. 


Khi thấy con em sa đà vào các hoàn cảnh nguy 
cơ hoặc có các đấu hiệu sớm của việc nghiện ma tuý 
thì phụ huynh cần quan tâm theo đõi con em sát sao 
hơn. Nếu nghĩ ngờ con em dùng ma tuý, phụ huynh 
phải đích thân tìm hiểu, 


162 


Chương TTT 


PHƯƠNG PHÁP TỰ CAI NGHIÊN RƯỢU 


1. Dấu hiệu của nghiện rượu 

Một người được coi là nghiện rượu khi có 3 
trong số 6 biểu hiện sau: 

- Luôn có cảm giác thèm muốn, thôi thúc được 
uống rượu. 


- Xuất hiện hội chứng cai khi ngừng uống hoặc 
thiếu rượu (như cồn cào, bất an, mệt mỗi, váng vất, 
buồn bã, cáu bẵn, vã mồ hồi, Ìo lắng...) 


- Khả năng dung nạp lượng rượu tăng dần, 
đến mức người thường không thể uống được. 


- Biến đổi tính cách, mất hoặc xao nhãng ham 
thích và thói quen tốt, trở thành người vị kỷ, chấp 
nhặt, thiếu trách nhiệm. 


- Hiểu tác hại của rượu nhưng vẫn tìm rượu 
để uống. 


Nếu không kịp thời cai rượu, chứng nghiện sẽ 
trở thành mạn tính. Người nghiện có thể bị rối loạn 


183 


tâm thần, mất khả năng tự chủ, hay lo lắng, có ảo 
giác, trí nhớ và tỉnh thần giảm sút, sa sút, thậm chí 
trở nên hung dữ và nguy hiểm. 


2. Tác hại của rượu đối với sức kho& 
Ttượu rất độc với hệ thần kinh trung ương, não. 


Có một số người tìm đến rượu là vì muốn giải 
quyết một vấn đề gì đó về mặt tâm lý như những áp 
lực, xung đột nội tâm; những buồn chán, thất bại 
trong cuộc sống, công việc, tình cảm... Thay vì phải 
đến bác sĩ, nhà tâm lý học thì có người lại tìm cách 
giải quyết bằng việc uống rượu. Cũng gióng như một 
số người tìm đến thuốc lá hoặc xì ke, ma tuý vậy. 


Nếu uống rượu thường xuyên dần dần sẽ trở 
thành thói quen rồi lâu ngày sẽ bị lệ thuộc rượu. 
Rượu gây lệ thuộc cả về mặt cơ thể và tâm lý. Do 
vậy, nếu ngưng uống rượu đột ngột Cũng sẽ gây ra 
những “hội chứng cai” - y như những hội chứng cai 
của tất cả các loại chất Bây nghiện - làm cho người 
nghiện rượu vật vã, co giật, toát mồ hôi... và nếu 
nặng có thể đưa đến tử vong. 


Một số người có thói quen cứ đến bửa cơm phải 
có một ly rượu nhỏ, một lon bïa... thì ăn cơm mới 
ngon miệng. Đó cũng là một hình thức nghiện 
nhưng ở mức độ nhẹ. Tốt nhất là không nên uống 
liên tục, thường Xuyên vì rượu không phải là chất, 
tốt với cơ thể mà phải xác định rượu là chất độc. Dù 


164 


là rượu bổ, rượu thuốc hay rượu chát... cùng chỉ nên 
uống một thời gian, trong lúc bị bệnh, uống để trị 
liệu. 

Nếu uống thường xuyên có thể tạo thành thói 
quen nghiện rượu rất khó bỏ. Nên lưu ý có một số 
người quan niệm uống càng nhiều rượu thuốc, rượu 
bổ sẽ càng tốt nhiều hơn cho cơ thẻ. Song thực tế 
uống nhiều, liều lượng cao, thường xuyên - dù là 
tượu bổ - cũng có thể gây ra sự lệ thuộc rượu, 


Lâu nay người ta thường nghĩ rượu chỉ gây 
“cháy gan, cháy phổi”, có nghĩa là chỉ làm hư gan, 
xơ gan, hư phổi. Nhưng thực chất rượu không chỉ 
gây độc cho gan, phổi mà nó còn rất độc đối với hệ 
thần kinh trung ương, não, làm huỷ hoại tế bào 
não. Vì vậy uống rượu càng nhiều, liều càng cao thì 
sự huỷ hoại bộ não càng nặng. Rượu huỷ hoại tế 
bào não nên mới có hiện tượng say rượu; hiện tượng 
không còn ý thức được hành vị trong khi say rượu. 
Điều đó dẫn đến tình trạng người nghiện rượu dễ bị 
suy thoái về mặt suy nghĩ, làm cho bản thân người 
nghiện rượu trở thành người chẳng ra gì. 


Chưa kể là khi ở mức độ nghiện rượu nặng, 
kéo dài sẽ gây ra bệnh loạn thần dọ rượu. 

Cũng như nghiện thuốc lá, ma tuý... nếu có 
quyết tâm, ý chí thì người nghiện rượu cũng có thể 
bẻ được. Tuy nhiên, muốn ngưng uống rượu cũng 


165 


phải qua một thời gian để điều trị, cai nghiện ở bác 
sĩ. Tốt nhất là không nên uống rượu thường xuyên, 
uống ở liều lượng cao để không trở thành người 
nghiện rượu. 


Người loạn thần do rượu sẽ có những hành vi 
không thích nghi, có những hành vi gây nguy hiểm, 
gây thương tích, đánh đập... người thân, người xung 
quanh, hoặc đập phá đồ đạc... Họ có thể có hoang 
tưởng, ảo giác. 

hi rượu đã huỷ hoại tế bào não thì cũng có 
thể làm biến đổi tính cách một con người. Những 
người nghiện rượu thường gây bạo hành trong gia 
đình. Cho nên gia đình có người nghiện rượu 
thường là một gia đình bất ổn. Hậu quả là gây hại 
về mặt thể chất (bị đánh đập...) cho những người 
thân chung quanh và gây ảnh hưởng nặng nề về 
mặt tỉnh thần, tâm lý. Người thân của người nghiện 
xượu (gây bạo hành) luôn bị căng thẳng tâm lý, luôn 
lo âu, sợ sệt, không biết lúc nào mình sẽ bị bạo 
hành. Nguy hiểm hơn, hành vi bạo hành của người 
cha nghiện rượu lặp ởi lặp lại sẽ trở thành một 
hành vi mà họ dạy lại con cái. Gây một tâm lý bạo 
hành “dây chuyền” trong gia đình, anh bạo hành đối 
với em, em bạo hành với em nhỏ nữa... 


Ở góc độ xã hội, người uống rượu quá nhiều và 
thường xuyên trước khi bị rượu huỷ hoại thần kinh 
còn bị nó huỷ hoại nhân cách. Nhất là khi người 


166 


nghiện lại có vị trí cao trong xã hội, có mối quan hệ 
rộng trong làm ăn, là người có vai trò quan trọng nào 
đó ảnh hưởng tới nhiều người... Cuối cùng, có ngày 
rượu sẽ biên họ thành con người không còn giá trị. 


Ở góc độ khác, dù khi say rượu người ta không 
còn ý thức được hành vi của mình, nhưng khi đã 
gây ra nguy hiểm cho người khác thì vẫn phải chịu 
trách nhiệm về hành vi đó. Cho nên pháp luật cần 
phải có biện pháp răn đe, giáo dục những người này. 

Tác hợi của rượu đôi uới gan 

Rượu là một chất độc trực tiếp cho gan, gây 
ảnh hưởng trực tiếp cho rất nhiều cơ quan bộ phận 
trong cơ thể quan trọng nhất là thần kinh, cụ thể là 
não, kế đến là hệ thống tiêu hoá trong đó là gan và 
nhiều cơ quan khác. Trong tình trạng uống quá 
nhiều rượu thì chúng ta phải phân biệt hai tình 
trạng, thứ nhất là tình trạng ngộ độc cấp tính người 
ta còn gọi là say rượu và với tình trạng uống rượu 
kéo dài chúng tôi hay gọi là ngộ độc mãn tính mà 
tình trạng ngộ độc rượu mãn tính dẫn đến nhiều 
hậu quả nghiêm trọng trên hệ thần kinh, trong đó 
có hệ tiêu hoá và đặc biệt trong hệ tiêu hoá tốn 
thương nghiêm trọng nhất mà chúng ta phải kể đến 
là tổn thương ở gan. Trong tổn thương ở gan thì việc 
đầu tiên hết rượu sẽ làm cho gan trở thành một 
khối mỡ mất hết chức năng và dần dần xơ hoá và 
trở thành xơ gan. Với tình trạng xơ gan mỗi ngày 


187 


một trằm trọng với nhiều biến chứng nào là xuất 
huyết tiêu hoá, xơ gan cổ trướng và đặc biệt là rơi 
vào tình trạng hôn mê sau đó dẫn đến tử vong. Vấn 
đề điều trị xơ gan là một điều trị rất phức tạp, kéo 
đài rất tốn kém và nhiều khi không có kết quả, 
giảm tuổi thọ ảnh hưởng rất lớn đến nhu cầu xã hội 
như là kinh phí điều trị của gia đình và xã hội. 

Một điều rất đặc biệt là những người bị xơ gan 
do rượu không có triệu chứng gì cả, họ tiếp tục uống 
với một thời gian rất dài, họ thấy không có vấn đề 
Bì và cũng không cần đến bác sĩ để khám (họ cảm 
thấy rất khoẻ vẫn uống rượu bình thường, ăn ngon 
và ngủ ngon...). Lý đo là vì gan của chúng ta có sự 
thích nghỉ với lại sự hư hại rất lớn, chỉ khi nào 3⁄4 
lá gan của bạn bị hư rồi thì triệu chứng ban đầu của 
xơ gan bắt đầu bộc lộ ra. Cho nên những người uống 
rượu thường xuyên thì cần đi xét nghiệm về máu 
thường xuyên để biết được mức độ hư hại của rượu 
trên gan như thế nào. Chúng ta đừng chờ đến rất 
muộn khi phát hiện mình bị xơ gan, lúc đó thì rất 
khó trị và trị khó có hiệu quả. 

Nượu làm tăng huyết úp ở nan giới, 


Ngay cả khi chỉ uống một chút rượu cũng có 
thể làm tăng nguy cơ bị cao huyết áp ở nam giới. 
Phát hiện này trái với một số nghiên cứu khác cho 
rằng những người trưởng thành uống rượu vừa 


168 


phải hay là 2 ly rượu mỗi ngày thì sẽ giảm được 
nguy cơ bị bệnh tim mạch. 

Nhưng theo nghiên cứu này thì nguy cơ huyết 
áp tăng lên ởn hửng người Nhật Bản uống rượu. 
Mỗi quan hệ này đặc biệt rõ rệt với nam giới. Trong 
nghiên cứu, ngay cả uông 1t rượu cũng làm tăng 
nguy cơ bị cao huyết áp trong 10 năm bắt kể các yếu 
tổ khác như tuổi tác và chỉ sô khối cơ thể (BMI), Tuy 
nhiên vẫn còn chưa rõ rằng kết quả này có thể áp 
dụng cho tất cả mọi nam giới hay không. 


Tuy nghiên cứu chưa thể áp dụng cho những 
cộng đồng khác nhưng phát hiện này cũng cho 
thấy rằng thậm chí chỉ cần uống một chút rượu 
cũng có thể làm tăng huyết áp trong tương lai ở 
một số nam giới. 

Uỗng rượu không có tác dụng tôt cho giác ngủ. 

Nhiều người thường tìm đến một chén rượu 
vào buổi tối để mong đi vào giấc ngủ dễ đàng hơn. 
Nhưng một nghiên cứu mới, do các nhà khoa học 
Canada thực hiện, cho thấy chén rượu đó chỉ khiến 
họ trăn trọc và thao thức nhiều hơn. Chất cồn vẫn 
được coi là một phương thuốc xoa địu thân kinh và 
glúp con người dễ thiếp đi, nhưng. đồng thời nó cũng 
mang lại cho người uống một giấc ngủ chập chờn, 
Tiên sĩ Shawn Currie tại Đại học Calgary phát biểu: 
“Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy chất cồn không 


169 


phải là một phương tiện hỗ trợ giấc ngủ hiệu quả. 
Nó rút ngắn thời gian đi vào giác ngủ, nhưng lại 
đảo lộn toàn bộ quãng nghỉ ngơi còn lại”. 


Những ảnh hưởng tới giấc ngủ do chất cần gây 
ra bao gồm: thường xuyên thức dậy vào giữa đêm, 
chất lượng giấc ngủ kém, quãng ngủ sâu ngắn đi và 
tỉnh dậy sớm hơn vào sáng hôm sau. 


Rết quả nghiên cứu này được rút ra từ việc 
theo dõi quá trình ngủ của 63 người đã cai rượu, Tỷ 
lệ người mắc chứng mất ngủ kinh niên trong toàn 
dân số là 10 - 15%, nhưng ở những người nghiện 
rượu thì cao gấp 3 - 5 lần. Đặc biệt, chứng khó ngủ 
còn kéo dài hàng tháng sau khi người ta đã bỏ rượu. 


Việc mất ngủ có thể khiến những người cai 
rượu quay trở về con đường cũ. “Những người giận 
dữ, cô đơn, mệt mỏi là những người dễ tái phạm 
nhất”, giáo sư tâm lý David Hodgins nói. Ông cũng 
cho rằng cần phải có những chương trình điều trị 
giúp người nghiện rượu có giấc ngủ tốt hơn, như 
vậy mới giúp họ thoát khỏi cơn nghiện. 

Tìượu 0à trẻ em 


Rượu là một vấn đề rất tế nhị khó bàn tới. 
Rượu ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của đời sống 
xã hội, từ những loại rượu dùng trong lễ lạt tôn giáo 
cho dến các loại rượu bia trong những buổi nhậu 
nhẹt giữa bạn bè. Ở Việt Nam, thi văn nhắc đến 


170 


rượu rất nhiều và từ cổ văn cho đến thơ mới lắm khi 
rượu được đề cao và thi vị hoá trong những áng thơ 
được dạy cho học sinh trung học thuộc lòng. Tại 
Mỹ, rượu gây lắm sôi nổi trong lịch sử, nhất là giai 
đoạn “Prohibition” cấm rượu từ năm 1990 đến 1933 
là một giai đoạn gay cấn còn hơn giai đoạn chiến 
tranh chống xì ke ma tuý hiện nay. 


Đối với người không uống rượu nhất là giới 
bác sĩ, khó mà thông cảm được với những lý đo 
khiến người khác uống rượu, cho nên dù bác sĩ có 
khuyên nhủ đến đâu thường không hiệu quả bằng 
sự nâng đỡ lẫn nhau của những người đồng cảnh 
ngộ trong những Hội như “Alcoholics Anomymous”. 
Tuy nhiên, như người ta thường nói, “giáo dục là sự 
lặp đi lặp lại không ngừng”, Cho nên thiết tưởng 
nên nhắc đi nhắc lại một lần nữa những cái hại của 
tật nghiện rượu, trước khi bàn tới ảnh hưởng của 
rượu trên trẻ em. 


Nghiện rượu (Dependenee oøn Alcohol, 
Alcoholism) là một chứng tật kinh niên, tức là kéo 
đài, trong đó người bệnh dùng một lượng cồn (alco- 
hol) quá nhiều. Chừng 7B% người Mỹ uống rượu ít 
nhiều và trong số này 10 người thì có 1 người 
nghiện rượu thật sự. Rượu chứa alcohol được hấp 
thụ vào máu và tác dụng lên hệ thần kinh; ít thì 
làm người uống bình thản, thoải mái; nhiều hơn thì 
làm người uống cử động phối hợp không bình 


171 


thường; lên hơn nữa thì người uống cuồng sảng 
(delirium) và nặng hơn nữa thì mê man, hôn mê 
(unconcïous). 


Người nghiện rượu kinh niên bị aleohol tác hại 
ở gan (làm xơ gan, gan bị cứng, liver cirrhosis), đau 
các sợi dây thần kinh (neuropathy), tác hại bắp thịt 
(cơ), tỉm (cardiomyopathy), tác hại trên bộ óc, làm 
suy dinh dưỡng (thiếu vitamin B), v.v... 


Ở Mỹ, tác hại kinh khủng nhất và tang tóc 
nhất của tật uống Tượu là tai nạn chết người gây ra : 
do những người uống rượu say rồi lái xe (drunk 
driving). Thanh thiếu niên Mỹ vừa mới lớn, lái xe 
chưa vững, lại bị bạn bè lôi cuốn uống bia, uống 
rượu trong những dịp lễ lạt, thường bị liên hệ trong 
những tai nạn loại này. 


Tượu tà trẻ cm, thươh thiêu niên. 


Ai cũng biết trẻ em không nên uống rượu và có 
cả luật cấm bán rượu cho trẻ vị thành niên 
(minors). Tuy vậy rượu vẫn ảnh hưởng đến trẻ em 
rất nhiều và đôi khi trẻ em xài rượu nhiều hơn 
chúng ta tưởng. Ở Việt Nam một số bà mẹ nông 
thôn thường cho em bé uống rượu say bí tỉ để cháu 
ngủ yên suốt. buổi không quấy rày cha mẹ và để cha 
mẹ lo việc đồng áng. 


Tại thành thị ở Việt Nam, luật pháp kiểm soát 
các loại rượu hoặc bia không chặt chẽ như ở Mỹ, và 


172 


trẻ con say sưa rất nhiều. Ngay tại Mỹ, bạn có thể 
gặp những trẻ em mới mười mấy tuổi đã nghiện 
rượu và được gởi tới những nơi cai rượu 
Detoxication centers; những em này đôi khi thú 
nhận đã uống rượu hoặc uống bia từ lúc còn 6, 7 
tuổi, thường là do noi gương xấu của người lớn 
trong hoặc ngoài gia đình. Thường vấn đề nghiện 
tượu còn đi đới với những tệ nạn khác như ghiền 
các chất ma tuý, hoặc những bệnh phong tình mà 
nay giới y khoa thường gọi là bệnh truyền do tính 
dục (veneral disoeases, sexually transmitted địs- 
eases). Một nguy hiểm quan trọng của rượu đối với 
tuổi niên thiếu )à ảnh hưởng của rượu trong lúc lái 
xe như đã nói ở trên. 

Hội chứng rượu ở thai nhỉ 

Tuy nhiên chỉ mới gần đây người ta mới khám 
phá ra một tác hại còn sâu đậm hơn nữa của rượu 
đối với đời sống trẻ em. 

Ở Mỹ hiện nay cứ 1,000 em bé ra đời sẽ có 
chừng 4 - ð em bé bị những tật bẩm sinh (nghĩa là 
những thương tật có sẵn lúc mới sanh, congenital 
anomalies) gây ra bởi vì người mẹ nghiện rượu 
trong lúc có thai. Hiện tượng này xảy ra rất thường 
ở những trung tâm đô thị nghèo khó và ở những 
người đàn bà thiểu số nghèo, và nhất là ở những 
người mẹ có tuổi vị thành niên không chồng. 


1738 


Người mẹ uống càng nhiều rượu trong lúc có 
thai thì nguy cơ sanh ra em bé bất bình thường càng 
cao. Những người mẹ nghiện rượu nặng, có thể đến 
30 -40% con cái sẽ bị tật bẩm sinh. 


Những trẻ con của những người đàn bà nghiện 
Tượu trong lúc có bầu mang một số đặc điểm gọi 
chung là “hội chứng rượu ở thai nhỉ”, tạm dịch chữ 
“Fetal Alcohol Syndrome”, Những trẻ ngày sinh ra 
èo uột, thường nhỏ con hơn những trễ sơ sinh khác. 
Mặt chúng có những điểm khác thường: Đầu nhà, 
mắt tỉ hí, cằm lẹm, môi trên mỏng và nhân trung 
ngắn. Ngay những trẻ gốc da trắng cũng như gốc da 
đen nếu mắc phải chứng này cũng có những nét 
tương tự làm cho chúng nổi bật hẳn lên khác với 
những đứa trẻ khác, Những trẻ sơ sinh này ngay từ 
những ngày tháng đầu của cuộc đời đã có vẻ bệnh 
hoạn, cháu bé bứt rứt, bú kém, đôi khi còn mang 
những chứng tật rắc rối hơn như bệnh tim, bệnh tắc 
ruột, bộ phận sinh dục không bình thường, v.v... Một 
SỐ người mẹ nghiện rượu trong lúc có bầu sẽ bị sẩy 
thai (miscarriage) liên miền. 


Những trẻ không may nói trên bị tác dụng của 
Yượu người mẹ uống phải trong lúc có thai. 
Whiskey, rượu ngọt, champagne, rượu bia đều chứa 
chất “ethanol” ở nồng độ khác nhau, nhiều nhất là 
whiskey (86 proof) chứa đến 48%, ethanol, rượu bia 
chứa ð% ethanol. Ethanol đi vào máu người uống và 


174 


ở người đàn bà có thai đi thắng vào máu của em bé 
trong bụng. 

Điều nên để ý là mức rượu trong máu em bé 
còn cao hơn cả mức rượu trong máu người mẹ. Cho 
nên tuy người mẹ uống rượu, thai nhi trong bụng 
lại còn say sưa hơn cả chính người mẹ nữa. 


Rượu làm em bé có tượng hình không bình 
thường vì ảnh hưởng đến sự phát triển của tế bào 
và làm cho các bộ phận có hình dạng bất bình 
thường. Cháu bé ra đời với mùi rượu trong hơi thở, 
và những ngày sau đó có những triệu chứng của 
một. người lớn nghiện rượu bị cai như run rẩy, co 
giật một. hai hôm rồi lờ đờ, ngái ngủ một hai hôm 
trước khi tỉnh táo hoàn toàn, Âhi lớn lên chúng còn 
Bặp rất nhiều khó khăn: ngoài những dị dạng bẩm 
sinh, chúng thường không ít thì nhiều chậm phát 
triển về thể chất cũng như trí thông minh, cũng 
như phần lớn không thích ứng được với đời sống xã 
hội, hoặc sống lẻ loi hoặc có những hành động chống 
xã hội (anti - socia]), 


Chỉ một số ít học hành bình thường như 
những đứa trẻ khác. Mặt khác vì phần đông sinh ra 
và lớn lên trong những hoàn cảnh xã hội không 
thuận tiện (nghèo khó, trình độ người mẹ thấp, 
thiếu vắng vai trò dạy dỗ của người cha) và vì 
gương xấu nghiện ngập của chính người mẹ sinh ra 


175 


chúng, những đứa bé này đễ đi vào vòng lẩn quần, 
bản thân chúng cũng dễ bị rượu chè cám dỗ. 


Con của những người cha nghiện rượu 


"Trên đây chúng ta đã bàn về ảnh hưởng của sự 
say sưa của người mẹ trên thai nhỉ, mà Tigười mẹ 
đang mang trong bụng mình. Một câu hỏi có thể 
được đặt ra: Nếu chỉ người cha nhậu nhẹt thôi, hoặc 
nếu người mẹ chỉ uống trong lúc không có thai, con 
cái có bị ảnh hưởng hay không? 


Có những nghiên cứu cho thấy những trẻ con 
của cha mẹ nghiện rượu thua kém những trẻ khác 
về tâm ly cũng như về khả năng học hỏi, nhận thức 
(psychological và cognitive defieits). 


Một cuộc nghiên cứu gần đây đăng trong báo 
American Journal of Psychiatry so sánh 64 trẻ em 
từ nhiều gia đình nghiện rượu với 80 trẻ xuất phát 
từ những gia đình bình thường cho thấy khả năng 
nhận thức (cognitive ability and performanee) của 
nhóm gia đình nghiện rượu thua kém nhóm kia và 
về phương điện tình cảm nhóm này cũng gặp nhiều 
khó khăn hơn mặc dù người ta không tìm thấy được 
những rồi loạn trầm trọng về cảm xúc. 


Một cuộc thí nghiệm khác đăng trong báo 
Seientifie American tháng 2 năm 1990 kể về những 
thí nghiệm trên chuột của Cicero và Wosniak tại 
trường Y khoa thuộc đại học Washington. Hai nhà y 
học này cho chuột ăn thức ăn có rượu làm chúng 


176 


luôn luôn say bí tỉ trong 39 ngày, xong chúng được 
ngừng uống rượu trong hai tuân rồi cho “làm tình” 
với những cô chuột cái hoàn toàn không bao giờ uống 
rượu. Sau đó người ta nghiên cứu những chú chuột, 
được sinh ra từ những cuộc gặp gỡ này. Các chứ 
chuột cơn này cũng mở mắt, lớn nhanh bằng những 
chú chuột khác, chỉ có một điều nếu cho chúng học 
để tìm đường đi kiếm thức ăn, chúng chậm hơn 
những chuột khác, khả năng định hướng của chúng 
kém hơn. Những nghiên cứu trên người cũng hầu 
như xác nhận điểm này: Con trai của những người 
cha nghiện rượu dễ bị rối loạn về kích thích tố (hor- 
monal imbalanees) và đi học kém hơn chị hoặc em 
gái của chúng hoặc kém hơn những đứa trẻ của 
những gia đình không nghiện rượu. Có những giả 
thiết hiện nay cho rằng rượu có thể tác dụng gây đột 
biến (mutagenic) nghĩa là tạo nên một thay đổi đột, 
ngột trên di thể (gene) trên các tỉnh trùng. 

Phòng ngừa tai nạn 

Người Á Đông cũng như người Da Đò ở châu 
Mỹ nói chung nhạy cảm với rượu hơn là các sắc đân 
khác, do một đặc điểm sinh lý trong phần đông 
chúng ta: Sau khi nống rượu cơ thể chúng ta biến 
dưỡng nhanh chóng ethanol thành một chất khác 
(acetaldehyde) gây bức rứt, khó chịu, đỏ mặt ruày 
và một số phản ứng mạnh hơn. Đây cũng là một 
điểm trời cho ngăn cản chú::g ta không uống rượu 
nhiều như một số sắc đân khác, Tuy nhiên, tệ nạn 


12-222 h Tự 


này xứ nào Cũng có và trong một xã hội cạnh tranh, 
nhiều “s(ress” như xã hội Mỹ rượu vẫn là một lới 
giải quyết rẻ tiền cho mọi lo âu. Chúng ta nên ý 
thức về những tác bại về lâu dài nêu trên đối với 
con cháu chúng ta và cần thận trọng hơn nữa khi 
“nhắm mắt đưa chân”. 


3. Các biện pháp từ bỗ rượu 


Tuỳ mức độ nghiện và thể trạng của mỗi 
người, có thể cai bằng cách lập tức ngừng hẳn việc 
uống rượu, hoặc giảm đần lượng rượu uống vào mỗi 
ngày. Dù áp dụng biện pháp nào, cơ thể cũng sẽ có 
những phản ứng rất khó chịu, đễ gây nản lòng. Vì 
vậy, để có thể đoạn tuyệt với ma men, bệnh nhân 
cần thật sự kiên trì và quyết tâm. 

Các biểu hiện khó chịu xảy ra khi cai nghiện 
rượu bao gồm: 

- Thần kinh bị kích thích: run rẩy, loạng 
choạng, ảo giác, bồn chồn, rối loạn trí nhớ, run và 
yếu eơ, mất ngủ kéo dài, da tái nhợt, Nếu nghiên 
nặng, bệnh nhân vã mồ hôi, có lúc co giật, lú lẫn, 
hôn mê. 

- Ảnh hưởng tiêu hoá: buồn nôn, đau bụng, đi lòng. 

- Rồi loạn tiết niệu: Tiểu tiện không tự chủ. 


- Giãn đồng tử, mờ mắt, 


178 


Các triệu chứng này nặng hay nhẹ tuỳ thuộc 
vào thời gian. cơ thể bị phụ thuộc vào bia rượu. Cần 
lưu ý là chỉ cần uống lại một vài ngụm rượu, những 
cảm giác khó chịu sẽ biến mất ngay, đồng thời công 
sức bỏ ra để cai nghiện cũng ra sông ra biến, bệnh 
nhân hải làm lại từ đầu. Vì vậy, người nghiện phải 
cô gắng chịu đựng, vượt qua sự cám đã. 


Hãy chọn cho mình một phương pháp cai 
nghiện phù hợp. 


Những người nghiện nặng, có đấu hiệu hoặc 
đã bị bệnh gan nên đến cơ sở y tế cai nghiện bằng 
phương pháp “cắt rượu đột ngột”, đẳng thời bổ sung 
dinh dưỡng cho cơ thể bằng đường ăn uống hay 
truyền huyết thanh. Khi có biểu hiện lên cơn nhiều 
thì uống thuốc an thần để quên đi. 


Những người khác nên cai bằng phương pháp 
giảm dần lượng rượu uống vào hằng ngày. Phương 
pháp này an toàn và phù hợp đặc điểm sinh lý của 
cơ thể, nhưng khá tốn thời gian (2 -4 tuần). Trong 
khi cai, bệnh nhân cần đề phòng bị hạ đường huyết 
trất đề xây ra ở những người cai rượu vì thứ đồ 
uống này đã trở thành một chất chuyển hoá quen 
thuộc). Nếu có những biểu hiện nặng như co giật 
hay hôn mẽ, nên đến bác sĩ. 


Tuy nhiên, điều khó khăn nhất không phải là 
cắt cơn nghiện mà là tránh tái nghiện. Hãy tự cách 
ly với bạn nhậu bằng cách giao việc đối thoại cho 


179 


người khác, nhận nhiệm vụ đón con vào giờ nhậu, nói 
với bạn nhậu rằng bệnh gan của mình đã nặng rồi... 
Quan trọng nhất là phải tự giác và coi trọng sĩ điện 
bản thân để tự quản lý mình tốt nhất. Hãy hướng 
niềm say mê vào thể thao hoặc những công việc có ích 
khác để không còn thời gian nghĩ đến rượu. 


Chống uông rượu biểu Camơrưn 


Sau nhiều năm theo đuối công trình cai rượu 
cho người nghiện, bác sĩ Coóc - đơ, thuộc Viện Gan 
quốc gia Camơrun thấy rằng, nhiều tộc người ở 
Camoơrun uống rượu điều độ và đều đặn theo một 
nguyên tắc nghiêm ngặt đã tạo được chất giải độc 
hữu cơ có lợi cho gan. Xuất phát từ ý tưởng đó, ông 
sử dụng rượu để bảo vệ các tác dụng tích cực của 
gan. Qua rượu độc tô trong gan tăng dần đến mức 
bão hoà rồi trở lại bình thường, khi á ấy người nghiện 
rượu không còn cảm giác thích uống rượu nữa. Vậy 
là ông đạt được ý đồ. Đó là kiểu cai rượu dựa trên 
cơ sở khoa học và thực tiễn đời sống, không làm con 
nghiện phản ứng. Nhờ đó một xã hội tội phạm, đói 
kém và lạm phát như Ca-mơ-run đã có những điều 
chỉnh hữu hiệu từ công trình này. 


“Từm ra cơ chế thèm Tượu ở người 
nghiện”. 

Thử nghiệm trên chuột cho thấy, hoá chất 
adenosine nằm ở vùng não mang tên nucleus 
accumbens chính là thủ phạm làm kích hoạt cảm 


180 


giác thèm rượu và khuyến khích người nghiên tiếp 
tục uống. Phát hiện này có thể áp dụng để sản xuất 
thuốc cai nghiện rượu. 


Người ta đã biết rằng, thông qua kích hoạt hoá 
chất mang tên dopamine, rượu và các chất gây 
nghiện khác làm khởi động vùng nueleus aceum- 
bens của não và gây cảm giác thèm. Khi tiến hành 
thực nghiệm trên chuột, các nhà khoa học tại Bệnh 
viện và Trung tâm Nghiên cứu Ernest Gallo ở San 
Franeiseo (Mỹ) phát hiện ra rằng, rượu còn có thể 
kích hoạt vùng não này thông qua hoá chất adeno- 
sine. Cả adenosine và dopamine đều có khả năng 
gửi tín hiệu tới não để duy trì nhu cầu uống rượu. 


Các nhà khoa học tin rằng, việc ngăn chặn tác 
động của adenosine lên não có thể làm mắt như cầu 
uống rượu của người nghiện, ngăn họ uống rượu 
quá mức và giúp chữa khỏi chứng nghiện rượu. 


Tượu phải biết uỗng có chừng mực? 


Chúng ta chưa bàn tới vấn đề có nên uống 
rượu hay không mà chỉ nói tới việc: mỗi người cần 
phải biết rõ cơ thể của mình, chíu đựng được bao 
nhiêu rượu? bảng “tác dụng của rượu tới cơ thế" sẽ 
chỉ cho các bạn rõ các trạng thái thần kinh, cử chỉ, 
hành động của chúng ta phụ thuộc vào nồng độ 
rượu trong máu như thê nào. 


Uống rượu càng nhiều, thì nồng độ rượu trong 
máu càng cao. Người ta thường nói: có người uống 


181 


ít đã say, có người uống nhiều lại không say”. Việc 
Say rượu phụ thuộc vào các yếu tố sau: 

- Trước khi uống rượu bạn đã ăn chưa? Ăn ít 
hay nhiều? Nếu bạn chưa ăn, dạ dày còn trắng rồng 
thì bạn sẽ mau say hơn. 


Thức ăn trong dạ dày làm rượu chuyển vào 
mnáu chậm hơn. 


- Cách uông của bạn thế nào? Uống ừng ực hay 
nhâm nhỉ? Cơ thể của một người bình thường có khả 
năng hấp thụ và chuyển biến rượu thành chất khác - 
(hiện tượng trao đổi chất) - mỗi giờ được 9,15 gam 
rượu tương đương với 340 gam bia hoặc một cốc rượu 
vang quãng 142 gam hoặc 42 gam rượu khai vị. 


Bởi vậy bạn uống 3 ly rượu trong một giờ khác 
với bạn cũng uống 3 ly rượu nhưng nhâm nhi trong 
thời gian cả buổi chiều. 

Bạn uống loại rượu nào: rượu Vốtka chứa 50% 
rượu, bia chỉ có từ 3,2% - 5% rượu. Bởi vậy người ta 
phân biệt rượu nặng và rượu nhẹ. Uống Tượu 
“nặng” mau say hơn. 

Độ Cácbônát của rượu - Rượu champages (sâm 
banh) có lượng cácbônát cao, để ngấm vào cơ thể 
mau hơn các loại rượu khác. 

Trọng lượng cơ thể - thường thì cơ thể người 
nhẹ cân chuyển rượu vào máu nhanh hơn người 
nặng cân. 


182 


giác thèm rượu và khuyến khích người nghiện tiếp 
tục uống. Phát hiện này có thể áp dụng để sản xuất 
thuốc cai nghiện rượu. 

Người ta đã biết rằng, thông qua kích hoạt hoá 
chất mang tên dopamine, rượu và các chất gây 
nghiện khác làm khởi động vùng nucleus aeeum- 
bens của não và gây cảm giác thèm. Rbi tiến hành 
thực nghiệm trên chuột, các nhà khoa học tại Bệnh 
viện và Trung tâm Nghiên cứu Ernest Gallo ở San 
Francisco (Mỹ) phát hiện ra rằng, rượu còn có thể 
kích hoạt vùng não này thông qua hoá chất adeno- 
sine. Cả adenosine và đopamine đều có khả năng 
gửi tín hiệu tới não để duy trì nhu cầu uống rượu, 


Các nhà khoa học tin rằng, việc ngăn chặn tác 
động của adenosine lên não có thể làm mất nhu cầu 
uống rượu của người nghiện, ngăn họ uống rượu 
quá mức và giúp chữa khỏi chứng nghiện rượu. 


Rượu phải biết uống có chừng mực? 


Chúng ta chưa bàn tới vấn đề có nên uống 
rượu hay không mà chỉ nói tới việc: mỗi người cần 
phải biết rõ cơ thể của mình, chịu đựng được bao 
nhiêu rượu? bảng “tác dụng của rượu tới cơ thể” sẽ 
chỉ cho các bạn rõ các trạng thái thần kinh, cử chỉ, 
hành động của chúng ta phụ thuộc vào nông độ 
rượu trong máu như thế nào. 


Uống rượu càng nhiều, thì nồng độ rượu trong 
máu càng cao. Người ta thường nói: có người uông 


181i 





Độ tuổi - người cao tuổi dễ say hơn người 
£t tuổi. 


Tác dụng của rượu tới cơ thể và tâm sinh lý 
cơn người. 





Nồng độ % rượu - ñ 
Tác dụng tới cơ thể 








trong máu 
0,05 Mất khả năng về xét đoán, suy 
nghĩ và chủ động. Huyết áp tăng 
0,08 Huyết áp tăng. Khó kiềm chế 


những hành động bình thường, 





(*) 0,10 Mất tự chủ nghiêm trọng, Khua 
chân tay đi đi lại lại không cần 
thiết, nói lắp bắp, lung tung. 





0,20 Thần kinh bị tác đông nghiêm 
trọng. Đi lão đảo, nói to, không 
mạch lạc. Tâm lý không ô ồn định. 
Nếu lái xe, chắc chắn 8ây tai nạn. 





Vùng não bị tổn thương gây hốt 
0,30 hoảng và tạo những ý nghĩ sai 
lầm, lẫn lộn. 





Nếu ngủ, khó đánh thức. Không 

0,40 giữ được chủ động trong hành 
động, Trạng thái giống nhự 
người bị đánh thuấc 








183 








0,50 Ngất. Trung ương thần kinh 
điều khiến sự hô hấp của phổi 
và tuần hoàn của tim bị ngưng 
trệ. Chết 





* Tại nhiều bang của nước Mỹ, người lái xe 
có nồng độ rượu trong máu từ 0,01 trở lên là 
phạm pháp. 



































































Số cân Số "chậu" rượu trong vòng 2 giờ 
nặng, (Mỗi chấu bằng 9 gam Tượu thưởng hoặc 1 ly vang, 2 ly bia) | 
80kg 1L _:lkà 4 |5 J6 |? |8 Jẹ Jio 
80k 1 3 J4 J5 | |7 |s |o [!ọ 
n TT KEi Ï Ti 
80kg |1 J3 |2 1s Ắ- 19 
90kg lì 3 l4 Ìs : _ J19 ` 
100g — |1_ 3 ] |Js |s 10 
110kg 1 3 ] ]s |s 10 
120kg  ]ï 3 _—l8 † iọ 
Nổng độ % Ì 0.05 0,05 - 0,09 0,1 trở lân 
tượu trong 
máu 
Chú ÿ Cẩn nạ Lần bở tại nạn Không được lái xe 
L_ khi lái Ỷ 











1 ly bia = 170g bia, 


- Ảnh hưởng lượng rượu trên còn tuỳ thuộc 
vào trạng thái người uống đói hay no, có uống thuốc 
8ì không, đang khoẻ hay mệt, 


184 


Lời khuyên của người đang làm ăn! 

Tổ chức một bữa tiệc rượu để ngoại giao, nâng 
cốc chúc tụng nhau, đó là chuyện thường trong công 
việc làm ăn. 

Tuy vậy, chúng ta nên để ý và suy nghĩ về câu 
nói của một vị giám đốc ngân hàng có uy tín như sau: 

“Chớ có đại gì mà dính với mấy ông uống tì tì 
hết ly này đến ly khác!”. 

Hãy nhớ rằng câu chuyện làm ăn là “làm ãrh 
Không nên để người khác có nhận định không tốt về 
mình qua bữa tiệc. 

Dù rượu thường có mặt trong những công việc 
ngoại giao, nhưng rất nhiều người đã nhận ra rằng: 
Không nên uống ! 

Nếu bạn uống rượu trong khi giao tiếp, nên 
nhớ rằng: 

- Không nên liên hệ công việc làm ăn với người 
say sưa. 

- Trong bữa tiệc, uống không phải là việc chủ 
yếu. Phải luôn nhớ tới nhiệm vụ và mục đích của 
mình trong lúc này để giữ trí óc cho minh mẫn. 

- Nếu bạn cảm thấy sốt ruột, không được bình 
tĩnh trong cuộc họp thì lại càng không nên uông. Vì 
lúc này bạn có thể uống nhanh và nhiều hơn lúc 


185 


bình thường. Điều đó làm bạn thêm nóng tính, dễ 
đưa tới những kết quả không có lợi cho mình. 


Nếu bạn sắp vào một bữa tiệc để nói chuyện về 
công việc làm ăn, nên: 

Chỉ uống 1 ly khai vị. Chỉ nhắn miệng hoặc 
không uống sẽ tốt. hơn. 

- Nếu có sâm banh, chỉ nên nhâm nhi, chậm. 

- Lúc vào tiệc, nên uống nước. 

Tránh uống cạn ly. 

Sau khi quá chén, 


Tối hôm qua, hơi say vì quá chén nên sáng 
nay bạn cảm thấy đau đầu, bụng nôn nao, tai ù, 
thật khó chịu. Không làm sao chữa hết được trạng 
thái đó. Tuy vậy, có thể làm cho cơn khó chịu dịu đi 
bằng cách: 


- Nằm nghỉ, càng lâu càng tốt. 

Tránh ánh sáng chói, ánh nắng hay đèn. 

- Uống aspirin. 

Bạn có thể tránh được trạng thái này, nếu: 


- Trong bữa tiệc, ăn nhiều chất béo, thịt và pho 
- mát có thể làm bạn đỡ nôn nao và tim đập mạnh 
khi ăn cùng với uống rượu. 


186 


- Nên nhớ các loại rượu như: bourbon, scotch, 
vang đỏ, rượu đào có chứa những chất có tác dụng làm 
người uống bị khó chịu lâu hơn rượu gin và vodka. 

- Tốt nhất là không bao giờ nên uống quá sức. 

Bạn có phải là người nghiện rượu không? 

Muắn biết bạn chỉ là người biết uống rượu, 
uống vì ham vui hay bạn đã sắp nghiện, hoặc là dân 
nghiện chính cống rồi, xin hãy trả lời các câu hỏi 
sau đây bằng: “Có” hay “không” rồi cộng kết quả lại: 

1. Bạn có bao giờ có ý định thôi uống rượu một 
tuần, nhưng rồi chỉ nghỉ được có vài ngày không? 

9. Bạn có ngại rằng có người thôi cộng tác với bạn 
trong công việc làm ăn vì biết bạn uỗng rượu không? 

3. Có bao giờ bạn thay rượu này bằng loại 
rượu khác vì nghĩ rằng loại rượu mới này đỡ say 
hơn không? 


4. Năm ngoái, bạn có uống lần nào vào lúc 
sáng sớm không? 


5. Bạn có ước ao mình được như anh chàng A, B 
nào đó có khả năng uống nhiều mà không say không? 


6. Năm ngoái bạn đã gặp một câu chuyện rắc 
rối nào vì rượu hay chưa? 


18¡ 


7. Có lần nào, sau một bữa tiệc rượu bạn lại đi 
uống tiếp hoặc có ý định đi tiếp vì chưa được uống 
“đã đời” trong bữa tiệc không? 


9. Có bao giờ bạn tuyên bố: “Tôi có thể bỏ rượu 
bất cứ lúc nào!”, nhưng sau đó lại bị say không? 


10. Bạn đã bao giờ phải nghỉ việc vì hôm trước 
uống nhiều rượu hay không? 

11. Bạn đã bị “xïn” lần nào vì rượu chựa? 

12. Có bao giờ bạn có ý nghĩ: đời này mà không 
có rượu thì sẽ ra cái quái gì không? 

Nếu có từ 4 câu trả lời “có” trở lên, thì bạn cần 
phải có người giúp đỡ để khỏi trở thành một tay 
“mọt rượu” rồi đấy. 

Nhờ đi giúp mình bỏ rượu 


Những nơi bạn có thể nhờ giúp đỡ mình cai 
Tượu, gồm: 


1. Tâm lý trị liệu - Một chuyên gia cho một 
người cai nghiện hay cho cả một nhóm đều rất tắt, 
đề giải quyết những vấn đề về tự tưởng hoặc tâm lý, 
những phản ứng của cơ thể trong quá trình cai rượu. 

2. Nhóm hỗ trợ - Những người cai rượu có thể 
tổ chức thành nhóm để giúp đỡ, khuyến khích hoặc 
giải quyết giùm cho nhau những khó khăn trắc trở, 
trong thời gian cai. 


188 


3. Dùng được liệu - Bác sĩ có thể cho bạn dùng 
chất đisulfiram, là một chất làm cho mình thầy khó 
chịu khi uống rượu, 


4. Trung tâm cai nghiện - là những điểm làm 
việc phối hợp với các bệnh viện, viện an dưỡng để 
điều trị bệnh để giúp những người cai nghiện rượu. 

5. Bác sĩ gia đình - Bác Sĩ chuyên lo sức khoẻ 
cho gia đình của bạn đã biết rõ tình hình uống rượu 
và các bệnh về rượu của bạn như thế nào rồi. Bởi 
Vậy, ông ta sẽ đề ra cách chữa trị hoặc phương pháp 
cai rượu cho bạn một cách sát với thực tế hơn, 

6. Hãng bảo hiểm về các vấn đề gia đình. 

Nhiều cộng đồng có liên hệ với các hãng bảo 
hiểm hoặe các dịch vụ về gia đình, giúp thân chủ bỏ 
rượu hãy tìm trong cuốn niên giám điện thoại để 
biết số điện thoại của các tế chức đó. 

7. Cha đạo - Hãy nói ý định tốt lành “Muốn bỏ 
rượu” của bạn để được Sự giúp đỡ, theo đõi và khuyến 
khích của vị cha địa phương hay vị cha đỡ đầu, 

Hãy dạy eon chúu bạn: Không uông nượu? 

Uống rượu, nhậu nhẹt không phải chỉ là vấn 
đề của người lớn, lứa tuổi nhỏ, nhất là ở tuổi gần 
trưởng thành, uống rượu cũng gây ra những hậu 
quả thật đáng lo ngại: 


- Gây những tai nạn giao thông; 


189 


- Phá hại của cải của gia đình, có những hành 
động bạo lực, hạnh kiểm bất hảo. 


- Trình độ văn hoá thấp kém; 
- Gây mắt trật tự trong xã hội; 


- Gây ra những vấn đề căng thẳng - stress, làm 
cho cộng đồng phải tìm cách đối phó. 


Bạn cần phải biết rõ con cháu trong nhà có 
uống rượu hay không. Đề giáo dục lớp trẻ về vấn đề 
này, các bậc cha mẹ phải để các con cháu noi gương: 


- Tất nhất là người lớn không uống rượu. Hoặc 
nêu uống, phải biết giữ chừng mực. Thường thì con 
của người nghiện rượu cũng dễ nghiện rượu hơn 4 
lần so với con của những người không uống rượu. 


- Luôn luôn tỏ thái độ chăm sóc, yêu thương và 
lo lắng cho tương lai của chúng. 


- Chú ý tổ chức các cuộc họp mặt, đi nghỉ cả 
gia đình.v.v... Không khí và nề nếp của gia đình đề 
thư hút con cái và ngăn chặn chúng khỏi bị các ảnh 
hưởng và sinh hoạt không tốt của xã hội lôi kéo. 


- Nói chuyện thẳng thắn và cởi mở với con cái 
tác hại của rượu và ý kiến của bế mẹ về vấn đề con 
cái uỗng rượu. 


Phải ngăn chặn trước khi chúng vướng sâu 
vào vấn đề này. 


180 


- Dặn con cháu không bao giờ lên xe có người 
lái xe đang say rượu. Thà đợi bố mẹ tới đón hoặc 
nghĩ cách khác để về nhà hơn là trao phó tính mạng 
mình cho tử thần. 


4. Phải làm gì để con cái không nghiện rượu? 


Nếu các bậc phụ huynh không sớm quan tâm 
đến vấn đề này, rất có thể đến một lúc nào đá họ sẽ 
giật mình khi thấy con mình đã sa vào rượu chè. 

Ở Mỹ, các nghiên cứu cho thấy một thiếu niên 
uống rượu khi chưa đến 1õ tuổi có xác suất nghiện 
cao gấp 4 lần so với người đến năm 21 tuổi bắt đầu 
uỗng rượu. Theo báo cáo của Viện Nhi khoa Mỹ, hơn 
43% số thiếu niên “làm quen với thứ nước cay” quá 
sớm (từ khí chưa đầy 14 tuổi) đã bị nghiện rượu khi 
trưởng thành. 


Các chuyên gia khẳng định không phải hễ cho 
cơn trẻ tiếp xúc với đồ uống có cồn là chúng sẽ thích 
uống rượu. Vấn đề quan trọng là phải quan sát hàh 
vi của con cái, đồng thời kiểm soát hành vi bản 
thân. Bà Murphy, làm công tác tư vấn về nuôi đạy 
con trong toà soạn báo Good Morning America, 
nhấn mạnh với các bậc phụ huynh rằng để trẻ uống 
rượu “cho vui” trong những dịp lễ, tết, hội hè... là 
không đúng, mặc dù “nhấp một tí sâm banh không 
làm cho con bạn nghiện rượu”. 


181 


Sau đây là những lời khuyên của Hiệp hội Y 
khoa Mỹ dành cho cha mẹ: 

- Tổ chức lễ, tết..không rượu. Nếu bắt buộc 
phải có, hãy dùng thật ít. 

- Đảm bảo trong thực đơn những bữa tiệc con 
cái tham dự không có rượu. 

- Hiểu rõ cách ứng xử, hành vi của con, 

- Nói cho con biết về những nguy hiểm, tác hại 
mà rượu gây ra. Khuyên chúng “chờ” khi nào 
trưởng thành hãy nghĩ đến chuyện uiỗng rượu. 

- Giúp con tránh mọi áp lực, rủ rê từ phía bè bạn, 

- Không được coi say rượu như một chuyện hài 
hước hay đáng chú ý, khích lệ, 

- Nói chuyện với con và chủ động tham gia vào 
đời sống của chúng. Tìm hiểu xem con cái làm gì 
trong thời gian rỗi. 

- Nếu bản thân bạn không kiềm chế được thói 
quen uống rượu, cần phải có sự trợ giúp của bệnh viện. 

5. Những điều bạn cân biêt để tránh xa tượu. 

Hải: Rượu bia có những chất độc nào hại cho 
gai nà các cơ quan khác trong cơ thể, Nguyên liệu chế 
za rượu bia là gì? Có sử dụng độc chất nào không? 

Trẻ con có ảnh hưởng gì lúc còn nằm trong 
Dụng mẹ do tác động từ rượu bia hay-không? Có 
bệnh nào dĩ truyền từ một người cha nghiên rượu? 


192 


Trả lời: Rượu bia đối với y học được xếp chung 
cùng một nhóm, nồng độ rượu trong bia tương đối 
thấp hơn, còn các rượu khác như rượu whisky, Tượu 
đế, rượu thuốc hay rượu pha chế khác thì nồng độ 
rượu cao hơn... Các nguyên liệu để chế biến tượu, 
bia thông thường được lấy từ gạo, nếp, cũng có thể 
lẫy từ bắp; tuy nhiên phải qua khâu quan trọng đó 
là quá trình lên men để thành rượu. Điều quan 
trọng đối với chúng tôi là tất cả các thức uống này 
có chứa nồng độ etanol, những chất này được gọi là 
rượu và những chất này là những chất trực tiếp 
làm hại cơ thể. Nó có thể làm hại hệ thống thần 
kinh trong đó có bộ não, kể đến là hệ tiêu hoá quan 
trọng nhất là gan. Ngoài trường hợp đó ra còn ảnh 
hưởng đến những bộ phận khác như dạ dày, hệ 
thống tuy tạng, và đặc biệt rượu có kha' năng gây 
rỗi loạn biến dưỡng, rối loạn quá trình chuyển hoá 
trong cơ thể. 


Đối với nam giới uống từ 40 ø rượu (khoảng 3 
lọn bía/ngày), nữ giới uống khoảng 20 g rượu (1.5 
lon bia/ngày) thì có thể đủ gây nên tình trạng ngộ 
độc rượu, tình trạng này nếu kéo dài sẽ đẫn đến 
những hậu quả là gan quá mỡ, kế đến xơ ban,... và 
những hậu quả của bệnh gan. 


Nếu như người mẹ nghiện rượu thì người mẹ 
không đủ khả năng nuôi dưỡng con, khêng đủ sức 
khoẻ để chăm sóc, lo lắng cho con. Còn người cha 


13-222 1988 


nghiện rượu sẽ không làm tròn bổn phận trong gia 
đình với nhiều bệnh tật, với nhiều ảnh hưởng tổn 
hại đến sức khoẻ và nhự vậy người cha không thể 
nào nuôi đưỡng tốt cho con cái, Những bệnh lý di 
truyền do rượu ở người cha thì hiện nay chưa được 
rõ. Tuy nhiên quan trọng nhất là hậu quả của rượu 
với tình trạng sức khoẻ, khiến người cha không đủ 
sức khoẻ để lao động để có thể nuôi dạy con cái. Đó 
là một hậu quả rất lớn không phải chỉ về y tế mà 
đặc biệt là về phương điện xã hội. 

Hỏi: Tôi biết uống rượu bia nhiều sẽ đây ảnh 
hưởng đến nhiều chức năng của cơ thể gan, thận, dạ 
dày. Nhưng nêu uống có chừng mực, điều độ sẽ có 
tác dụng giúp ích cơ thỂ ra sao uà uống như thế nào 
để giúp ích eho sức bhoẽ một cách tốt nhất? 


Trả lời: Rượu là chất độc hại cơ thể, nhưng đến 
nồng nộ nào thì độc, với nồng độ nào thì có lợi. Ở Mỹ 
đã làm một nghiên cứu bằng cách so sánh 3 nhóm 
người lại với nhau. 

Nhóm 1: Nhóm người không bao giờ uống rượu. 

Nhóm 2: Nhóm người uống ít ít, vừa phải. 

Nhóm 3: Nhóm uống rất nhiều rượu. 

Kết quả nghiên cứu thấy rằng: Nhóm 2 nguy 
cơ chết về tim mạch ít hơn nhóm người không bao 
giờ uống rượu. Tại sao lại như vậy, tại vì rượu bia 
làm thay đổi một số thành phần sinh hấp của máu, 


194 


nhờ vậy làm cho mạch máu của tim không bị tắt 
nghẽn, nhờ vậy mà họ không bị bệnh lý vê tim. 


Đó là về nghiên cứu. Tuy nhiên chúng tôi 
muốn nói với bạn như thê này: nếu bạn chưa bao 
giờ tống rượu thì ngày mai bạn cũng không nên đi 
mua về uống để bảo vệ quả tim của bạn mạnh khoẻ, 
bởi vì có rất nhiều cách để bảo vệ quả tim của bạn, 
ví dụ: Tập thể dục đều đặn, chế độ ăn ít mỡ. 


Còn những người mà uống nhiều. thì phải 
uống như thế nào gọi là có lợi, một vài số liệu đưa 
Ta như sau: 


- Đối với người đàn ông, uỗng dưới 9 lon 
bia/ngày, uống ít hơn 250ml rượu vang (tức là rượu 
nhẹ) hoặc là uống ít hơn 75ml Tượu mạnh thì người 
ta cho rằng đây là nhóm người uống rượu ở mức độ 
vùa phải. Đối với phụ nữ thì người ta chỉ uống một 
nửa số lượng nêu trên (đối với người già cũng vậy), 
người phụ nữ dễ bị say hơn nam khi uống rượu bia 
bởi vì số lượng nước trong cơ thể của họ ít hơn đối 
VỚI nước trong cơ thể của người đàn ông. Tạ tưởng 
tượng rằng khi đưa rượu vào thì rượu hoà tan trong 
nước, số lượng nước càng ft thì nồng độ rượu càng 
cao, vậy những người nữ uống rượu vào để bị xơ gan 
hơn, dễ bị ảnh hưởng đến các cơ quan khác và dễ 
say hơn. Tuy nhiên không có câu trả lời nào đúng 
cho tất cá mọi người bởi vì chúng ta không lường 
được tác hại của rượu bia đối với từng người, tuỳ 


14 - 222 195 


vào sự nhạy cảm của người đó đối với rượu bia, có 
người uông tất ít cũng bị viêm gan do rượu, có thể 
bị thoái hoá mỡ ở gan, có thể bị xơ gan do rượu. 


Uống rượu là một chất độc, độc chất này ảnh 
hưởng tuỳ theo phản ứng của cơ thể mỗi người. 
Chúng ta nên cẩn thận khi “uống rượu, tại vì bạn 
không lường được rằng ở nồng độ nào thì gây ra 
chuyện gì, bởi vì những nhà nghiên cứu chỉ nghiên 
cứu theo sách vở chứ không đại diện cho số liệu 
thực ở con người, vì vậy uống càng ít càng tốt. 


Hồi: Xin cho biết nồng độ rượu bia khỉ uỗng 
uào cơ thể bao lâu thì bị phôn huỷ? Những người cao 
tuổi thường dùng trong bữa ăn uài ly rượu để được 
ngon nu"êng, Vậy ở lứa tuổi từ 40 trở lại dùng rượu 
mỗi ngày trong bữa ăn có tốt không? 


Trả tời: Nếu bạn uống một ít thì sẽ không có 
hại gì nếu như bạn không có nguy cơ bị tăng đột 
biến bởi rượu, thí dụ người ta khuyên bạn không 
niên uống một chút rượu nào cả khi chúng ta đang 
mang thai (bởi vì lượng rượu đó không hại cho bà 
mẹ mà tác hại đến thai nhi bởi vì khả năng chịu 
đựng của em bé sẽ thấp hơn khi nhiễm độc rượu). 
Nếu mà bạn uống rượu thì độ phân huỷ của rượu 
tuỳ thuộc vào số lượng mình uống, thí dụ như một 
hai tuần bạn uống một ít thì thời gian trong cơ thể 
đủ sức để gan đào thải Tượu ra. 


196 


Nếu mỗi ngày uống thì lượng rượu không thể 
nào phân huỷ kịp. Số lượng, số lần uống rất quan 
trọng bởi vì chúng ta không có một thời gian nhất 
định cho sự phân huỷ rượu, khi bạn uống vào bạn 
thấy cơ thể của mình say là bạn biết rằng đó là 
triệu chứng đầu tiên cơ thế không dung nạp thêm 
nữa và bạn phải dừng lại. 

Hồi: Trước đây qua báo, đài bác sĩ thường 
khuyên những người nghiện rượu bia dùng thuốc 
Bimin nhưng thời gian sau không thấy nhắc đến, 
Xin hỏi thuốc này có đem lại hiệu quả cho uiệc cai 
nghiên không? Có tác dụng phụ không? Hiện nay có 
dùng thuốc Bưnin để cai nghiên rượu không? 


Trả lời: Hiện tại có một sô thuốc được nghiên 
cứu dùng để cai rượu, một số người được cai rượu 
trong giai đoạn đầu thì bác sĩ thường cho họ uống 
một số thuốc an thần để làm giảm cảm giác thèm 
rượu, và sau đó có một số loại thuốc để họ có cảm 
giác chán rượu, từ đó thấy rượu không còn hấp dẫn 
như trước đây nữa. Tuy nhiên, cho đến nay gần như 
các biện pháp cai rượu đều có hiệu quả nhưng rất 
ít. Tại vì đa số người nghiện rượu nặng có khuynh 
hướng uống chở lại. Chỉ có một số nhỏ là có thể cắt 
được bằng những loại thuốc sử dụng cho cai rượu 
mà thôi. Nói chung vấn đề cai rượu bằng thuốc 
không có hiệu quả bao nhiêu. Vấn đề cai rượu liên 
quan rất lớn đên thói quan và cũng chính vì vậy nên 


197 


chỉ có thể cai xượu khi mà cá nhân có ý chí kiên 
quyết bỏ Tượu và được sự ủng hộ của gia đình, của 
tập thế. Đó mới chính là phương thuốc hay nhát đề 
giúp một người nghiện rượu có thể cai Tượu và bỏ 
Tượu. 

Hỏi: Viêm gan siêu u¿ B là gì? Có liên quan gì 
tớt bênh xơ gan hay không? Uổng nhiều rượu bia thì 
có thể gây ru bệnh uiêm gan siêu u¿ B bay hhông? 

Trả lài: Việt Nam có tị lệ viêm gan siêu vị B rất 
lớn (ước tính từ 8 - 10 người Việt Nam thì có khoảng 
1 người bị viêm gan siêu vi B), với tình trạng viêm 
gan siêu vi B lâu ngày sẽ đấn đến viêm gan, viêm 
gan cấp tính, viêm gan mãn tính, xơ gan, ung thư 
gan. Nếu những người bị viêm gan siêu vị B, lại 
thường xuyên uống rượu thì sẽ đẫn đến hậu quả rất 
lớn: cấp tính, mãn tính, tổn thương nhiều cơ quan 
phụ tạng...như Vậy quan trọng nhất là Tượu cũng có 
thể đưa đến xơ gan. 

Qua theo dõi và nghiên cứu cho thấy: Đối với 
những người cùng một lúc bị viêm gan rồi đưa đến 


vi B, viêm gan do rượu thì việc điều trị là cực kỳ khó 


Hỏi: Tôi có người nhà bhì đi siêu âm thấy có 9 


nang ở gan, UậẬy uỗng rượu nhiều có dẫn đến xơ gan. 
hay không? 


198 


Trả lời: Nang ở gan là một khối bệnh lý có từ 
lâu ở gan của người này và thông thường ở những 
người này cũng không có triệu chứng gì rõ rệt. Một 
số trường hợp người ta ghi nhận được nang là do ký 
sinh trùng nhưng thông thường nang lành tính và 
không gây hậu quả gì lớn. Bên cạnh đó, nếu một 
phần điện tích gan bị chiếm bởi những nang này và 
nếu họ có uống thêm rượu thì chắc chắn hậu quả 
của họ sẽ lớn hơn nhiều so với những người không 
có nang ở gan. 


Hỏi: Vì sao những người uống rượu nhiều 
thường hay mắc các bệnh uề gan, huyết úp uà tiểu 
đường, ảnh hưởng của rượu bia đối uới các bộ phận 
khác trong cơ thể? 


Trả lời: Ngày nay người ta biết rượu là tác 
nhân của rất nhiều bệnh, hàng đầu của những tác 
nhân này là ung thư như ung thư vòm họng, ung 
thư thanh quản, ung thư gan. Vì sao TƯỢu gây ra 
bệnh này nhiều hơn bệnh khác thì vẫn còn là bí 
hiểm đối với y khoa. Tuy nhiên đối với người tiểu 
đường, trong cơ thể có một cơ quan là tuy tạng 
chuyên trách việc điều hoà lượng đường. Và nếu 
người đó uống rượu nhiều thì cợ quan này bị ảnh 
hưởng, bị hư hại và đễ dẫn đến tiểu đường. 

Về vấn đề huyết áp. Thường thường thì người 
ta không ghỉ nhận rượu gây ra bệnh cao huyết áp, 
nhưng những người cao huyết áp uống rượu rất dễ 


199 


chết bởi vì các biến chứng do tăng huyết áp gây ra 
như đột quy, nhồi máu cơ tim sau khi uỗng rượu 
nhiều và dẫn đến tử vong. Về gan thì ở trên gan có 
3 tốn thương chính đo rượu gây ra, dấu hiệu sớm 
nhất là gan bị ngấm mỡ bởi vì trong công thức của 
Tượu cố một gốc hoá học tạo ra chất mỡ, khi uống 
rượu nhiều thì chất này dư thừa và tạo ra mỡ trong 
gan. Kế nữa là người uống rượu nhiều thì ăn rất ít 
do đó dẫn đến thiếu một số chất dinh đưỡng như 
axÍt amin có nguồn gốc từ đạm và do chất này 
không thể đủ để chuyển mỡ ra khỏi Øan nên mỡ còn 
đọng lại trong gan. Nặng hơn gan nhiễm mỡ là bệnh 
viêm gan, gan sưng lên, có triệu chứng vàng da, ăn 
không ngon, bệnh nhân có thể nôn ói. Nếu có nhiều 
lần viêm gan như thế gan sẽ bị tổn thương và hình 
thành những vất sẹo dần dần sẽ dẫn đến Xơ gan. 


Hồi: Vì sao người uống nhiều biư thì bụng to, 
có thuốc nào giúp nam giới cai rượu hoặc có nơi nào 
điều trị chứng nghiện rượu không? 


Trẻ tời: Rượu là một chất độc, uống càng nhiều 
thì tổn hại càng nhiều. Nếu uống bia mà cảm giác 
say như say rượu thì lượng bia uống rất lớn. Do đó 
những người uống bia thường xuyên thì dạ dày 
căng giản ra nên bụng to, ngoài ra không phải người 
uống rượu là người mập nên bung to mà có rất 
nhiều người uống rượu dẫn đến suy đỉnh dưỡng, xơ 
gan cổ trướng nên bụng to, khó khăn trong việc điều 
trị và nguy cơ tử vong rất lớn. 


200 


Cai rượu là một vấn đề rất lớn, các loại thuốc 
cai rượu hầu như không hiệu quả, người muốn cai 
rượu phải có ý chí rất lớn đồng thời phải được sự 
cổ vũ, động viên đồng tình của nhiều người nhự 
người thân trong gia đình, bạn bè và xã hội để giúp 
cho người cai rượu vượt qua những độc hại do rượu. 
Những loại thuốc cai rượu gằn như kém hiệu quả. 


Do uống rượu là do thói quen, nên các bệnh 
viện, trung tâm y tế chỉ điều trị các hậu quả do rượu. 
Chúng tôi biết các trung tâm cai nghiện rượu đặt ở 
đâu và như thê nào nhưng theo chúng tôi trung tâm 
cai nghiện hiệu quả nhất nằm trong lòng của mỗi 
người, chỉ có ý chí mới giúp người ta bỏ rượu. 

Hồi: Một người nông dân uỗng rượu trắng theo 
bữa cơm có khi uỗng đến một lít báo dài nhiều năm, 
tông từ 20 tuổi đến nay 4ð tuổi như thế có bị xơ gơn 
hay không? Cha tôi thường uỗng rượu, ăn cơm cũng 
uống, nêu béo dài như uậy có ảnh hưởng đến sức 
khoẻ hay không? 


Trả lời Nếu một người uống từ 40gr rượu 
(chưa đầy nửa xị rượu đế) mà uống kéo dài thì được 
coi như là tình trạng ngộ độc. 

Với một nông dân uống một lít mỗi ngày chúng 
tôi nghĩ là quá nhiều, mà uống kéo đài nhiều năm 
thì đe doa xơ gan là rất lớn. Đối với những người 
nghĩ rằng uống lượng rượu tương đối nhỏ (uống vài 


201 


trăm cc, chẳng hạn như 1 xị cho một bữa cơm) thì 
cũng là một lượng rượu quá lớn có khả năng gây 
hậu quả khôn lường trong vài năm sau. Bởi vậy lời 
khuyên của thầy thuốc là phải thận trọng dù với 
lượng rượu nhỏ để ăn ngon để tránh tình trạng ngộ 
độc cho gan. 


Hỏi: Người nghiên rươu bia làm cho con cái sữnh 
ra yêu ớt uà hêm thông mình phải không uò 0ì sao? 


Trả lời: Theo báo chí phương tây thì có hội 
chứng tên là “Hội chứng những đứa con của ngày 
thứ bảy để tả những đứa trẻ được thụ thai trong lúc 
người cha đang say rượu. Những đứa trẻ này trì trệ 
về phát triển tỉnh thần, thay đổi về nhân cách, có 
nhân cách khác thường, nhưng nghiêm trọng nhất 
là những đứa trẻ này không thông mỉnh và bất 
thường về nhân cách. Do rượu có ảnh hưởng đặc 
biệt nghiêm trọng tới những tế bào non trẻ của cơ 
thể. Vấn đề thụ tỉnh cũng là một tế bào sống và khi 
chúng ta uống nỗng độ rượu thì tế bào tỉnh trùng 
cũng bị ảnh hưởng bởi nồng độ rượu, do đó sẽ tạo ra 
những đứa trẻ kém thông minh. 


Hỏi: Sử dụng rượu thế nào để gan không bị 
hưu? hoại, rượu thuốc có ảnh hưởng tới gan ra sao? 
Uống bia nêu so với rượu thì ảnh hưởng tới gan uới 
mức đô năng nhe uờ thời gian ra sao? Ngoài gan, 
rượu có ảnh hưởng tới cơ quan hhác không? Xin bác 
sĩ cho uài uý dụ cụ thể. 


202 


Trẻ lời: Câu hỗi xoay quanh việc tìm ra nồng 
độ nào là thích hợp để chúng ta tiếp tục uống. Ý 
khoa không có câu trả lời nhất định là uống bao 
nhiêu rượu sẽ an toàn cho từng cá nhân. Một người 
dù uống với nồng độ nhỏ nhưng trong lúc cao huyết 
áp thì rất dễ chết, uống khi bị tiểu đường rất đễ bị 
biên chứng, viêm gan siêu viB hoặc siêu vi C thì gan 
có rất nhiều biến chứng. Người không có bệnh gì cả 
mà uống rượu cùng lúc với uống thuốc Panadol có 
thể bị gan cấp. Ngoài ra có khoảng 150 loại thuốc 
tương tác với rượu theo chiều hướng có hại. Do đó 
chúng tôi khuyến cáo rằng nên uống rượu với một 
lượng vừa phải và biết chắc rằng không cỏ vấn đề gì 
cả trong chống chỉ định của rượu. Đối với thuốc, khi 
mua thuốc nên hỏi Bác sỹ hoặc được sỹ bán thuốc 
xem có thể dùng được trong thời gian uống rượu 
không. Đặc biệt, những người phụ nữ đang mang 
thai tuyệt đối không được uống rượu. Người đang 
làm công việc đòi hỏi phải sáng suốt hoặc chính xác 
cao không được phép uống rượu. 

Hỗi: Uống bia uới trứng gà oà sữa có tác dụng 
bồi bỏ sức khoẻ hay không? Nếu bệnh nhân đang 
đau gan mà uống rượu uới hột trúng gè uà sữa thì 
được hay không? 


Trả lời: Rượu là một chất độc cho gan, và cũng 
chính vì vậy nêu như đang có những dấu hiệu của 
bệnh gan mà uống vào thì chỉ có thể làm tốn hại cho 


203 


gan mà thôi. Những người uống rượu mà đã đưa 
đến hậu quả của gan thì giảm rượu và không uống 
rượu là một trong những điều rất quan trọng để 
giúp cho các biến chứng của gan giảm đi. Uống rượu 
có kèm theo trứng gà có giảm được hay không? 
Trứng gà có một chất tráng niêm mạc dạ dày làm 
cho sự hấp thu rượu trở nên ít đi và chậm hơn. Tuy 
nhiên, nếu nồng độ của chất tráng niêm mạc dạ dày 
không đủ thì lượng rượu vẫn được hấp thu. Nếu 
lượng rượu hấp thu vào trong máu cao và tuỳ thuộc 
vào mức độ nhạy cảm của từng người đối với nồng 
độ rượu khác nhau thì sẽ có biến chứng khác nhau, 
triệu chứng khác nhau. Hiện nay y học chưa tổng 
kết được một người uống bao nhiêu rượu thì say, 
một người uống bao nhiêu thì có biến chứng. Tuy 
nhiên về vấn đề quan trọng là tuỳ theo từng người 
có nhiều triệu chứng nhiều hậu quả khác nhau. Do 
đó dù uống rượu với trứng gà chăng nữa cũng 
không được coi là chất bồi dưỡng cho cơ thể mà nếu 
như càng uống với thói quen càng nhiều, với số 
lượng rượu càng cao chỉ gây nên độc tính cho gan 
mà thôi. 

Hồi: Töi nghe nói uống rươu sinh ra trầm cảm, 
nhất là đối uới phụ nữ, nguyên nhân nào uà ngoài bênh 
trằm cảm, rượu còn gây hại gì cho thần binh nữa? 


Trả lời: Rượu có 2 tác dụng, 2 phản ứng tạm 
gọi là hai hội chứng quan trọng. Thứ nhất là hội 


204 


chứng ngộ độc rượu cấp tính hay còn gọi là say 
rượu, và hội chứng ngộ độc rượu mãn tính đưa đến 
nhiều hậu quả hơn. Trường hợp, ngộ độc rượu cấp 
tính gọi là say rượu, người ta ghi nhận với nồng độ 
rượu trong máu còn thấp thì người bệnh này có thể 
có những rối loạn hành vi tác phong ví dụ như nói 
nhiều, có những cử chỉ thái quá, rồi sau nữa có thể 
đỏ mặt mà tình trạng đỏ mặt này là vấn đề cường 
giao cảm, Nếu nông độ rượu cao hơn nữa, người 
bệnh này gần như mắt một số cảm giác, mất một số 
phản xạ, đặc biệt là họ có thể rơi vào tình trạng hôn 
mê. Với những trường hợp ngộ độc rượu mãn tính 
thì nhiều tổn thương ở hệ thống thần kinh có thể 
đưa đến tình trạng run rẩy tay chân, co giật, thậm 
chí mất trí nhớ. Và đặc biệt nhất, những người 
nghiện rượu mãn tính có trạng thái tâm lý phụ 
thuộc vào rượu, chỉ có rượu mới giúp cho họ bình 
thường trở lại, thiếu rượu khiến cho chân tay họ 
run rẩy không làm việc được. Cho nên vấn đề thần 
kinh đối với rượu là một vấn đề rất quan trọng và 
có thể nó sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến trí sáng tạo 
chứ không phải uống rượu làm cho họ sáng tạo 
nhiều hơn. Bên cạnh đó, rượu cũng có thể đưa đến 
hậu quả thần kinh đó là một trong những triệu 
chứng trầm cảm, co giật cũng như rấi loạn ý thức 
hay tình trạng mất trí nhớ như đã trình bày. 

Hỏi: Ba cháu thường hay uống rươu oà hút 


thuốc lá, uài tuần uừa rồi ba chúu đi tiễu ra máắu uà 


205 


ót ra nước nâu, như uây có ảnh hưởng gì đến các tế 
bào trong cơ thể như bao tử, ruột, gan, phổi, tìm? 

Trẻ lời: Tình trạng này rất đáng lo lắng. Ba 
cháu có đấu hiệu xuất huyết tiêu hoá, Dấu hiệu này 
cần có cơ sở y tế để chẩn đoán, tuy nhiên, có thể ba 
cháu bị hậu quả của tình trạng xơ gan có thể do 
uống rượu lâu đài. Tình trạng này có thể đưa đến 
xuất huyết đạ dày, chính vì vậy ba cháu ói ra máu 
và tiêu ra máu.Ba cháu cần đừng uống rượu ngay 
lập tức. 


Hỏi: Dì tôi uống rượu nhiều, sau khi uống xong 
bị ói rất nhiều, sau này ăn gì cũng bi ói, Xin hỏi dì 
tôi bị bệnh gì? 


Trả lời: Ói trong hoặc sau khi uống rượu là 
một triệu chứng của tình trạng ngộ độc rượu cấp 
tính xảy ra đối với một người đã uống quá nhiều 
rượu và có ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh. 
Trong trường hợp này người bệnh có thể dễ bị chết, 
đo bị viêm phổi đo sặc, nghĩa là thức ăn rớt vào 
đường hô hấp. Bên cạnh đó, thời gian nống rượu 
quá lâu có thể ảnh hưởng đến dạ dày làm dạ đày bị 
viêm và người bệnh có biểu hiện của tình trạng nôn, 
ói và ăn uỗng kém. Và tình trạng này càng kéo dài 
sẽ đưa đến nhiều hậu quả như ăn uỗng không được, 
suy dinh dưỡng, làm cho gan yếu nh mất đi khả 
Trắng và như vậy nó sẽ chịu không nổi tác động của 
độc chất từ bên ngoài kể cả siêu vi tấn công. Như 


206 


'vậy người bệnh này có rất nhiều nguy cơ do hậu quả 
từ việc uông rượu mà ra. 


Hỏi: Bác sĩ khuyên không nên nông rươu 0ì 
rượu cô tác hại cho gan không thua gì thuộc độc, uậy 
tại sao người ta dùng rượu thuốc để trị bênh? Rượu 
thuốc như tắc hè, rượu rắn, rượu nhào, rượu nếp 
than thì có độc hay không nà so Uuới rươu đế, rượu 
tây thì múc độ hại của nó ít hơn húy không? 


Trả lời: Theo nhiều tính toán khoa học thì mỗi 
một thứ rượu nó có nồng độ rượu khác nhau nhưng 
đều đưa đến tình trạng nhiễm độc giống nhau. Thí 
dụ như đối với bia nồng độ rượu vào khoảng 5%, 
như vậy là trong 100cc bia thì có khoảng 5g rượu. 
Đối với rượu đề thí dụ như nồng độ vào khoảng 30% 
nghĩa là trong 100 ec rượu để thì có khoảng 30 g 
rượu. Trong rượu whisky 40 hoặc 42 độ nghĩa là 100 
cc rượu whisky có vào khoảng 40 hoặc 42g rượu. Đôi 
với rượu gọi là rượu thuốc thông thường người ta 
hay sử dụng một tác dụng của rượu đó là hoà tan 
một số dưỡng chất và sử dụng tác dụng sinh học của 
những được chất này nằm trong rượu để ảnh hưởng 
trên hệ thống tiêu hoá cũng như giúp cho hệ thống 
hấp thu. Chúng tôi xin nhắc lại với nồng độ rượu 
thấp thì có thể làm gia tăng sự hấp thu của một số 
chất qua đường niêm mạc dạ dày. Tuy nhiên dù là 
rượu thuốc nhưng uống rượu quá nhiều thì cũng là 
rượu độc chứ không phải là rượu thuốc. Vì vậy cho 
nên dựa vào nồng độ rượu, dựa vào sự phản ứng 


207 


của mỗi người và tình trạng riêng của mỗi người, 
nếu giảm được hoặc tránh được những chất độc trực 
tiếp cho cơ thể như là rượu thì đó là điều tốt nhất, 


Hỏi: Tôi không thường xuyên uống rượu bia 
nhựng khi uống uào thì cơ thể nối những uằng đỏ, 
uậy có ảnh hưởng đến gan không? Có phải là gan bị 
yếu đi hay không? Uỗng bia uùờ rượu oèo thì đi tiểu 
rất nhiều uậy có liên quan đến thận hay không? 


Trả lời: Khi chúng ta uống rượu thì rượu giống 
như là chất độc cho nên cơ thể của chúng ta có thể 
bị phản ứng. Do đó cơ thể bị vằng đỏ chưa chắc đã 
do gan. Phải làm một số xét nghiệm về máu chúng 
ta mới biết chắc là có bị viêm gan do rượu hay 
không. Câu hỏi còn lại, khi các bạn uống nhiều quá 
quả thận phải tăng cường làm việc nên đi tiểu 
nhiều chúng tôi không nghĩ có vấn đề gì, trừ phi là 
trước đó có một số bệnh nội khoa hiên quan đến vấn 
đề về thận. 


Hỏi: Tựi sao các nhà khoa học đều nói rượu rất 
có hợi cho sức khoẻ, Dây mà, moi người dù giàu hay 
nghào uẫn cứ thường xuyên uống rượu? Bia có hại 
như rươu không? 


Trả lài: Tác hại của rượu không chỉ ảnh hưởng 
đến việc làm gia tăng tai nạn giao thông, tai nạn 
nghề nghiệp, bạo lực trong gia đình và xã hội, có khi 
còn dẫn đến nhiều thảm kịch mà chắc chắn còn ảnh 
hưởng tới sức khoẻ của những người nghiện rượu. 


208 


Bia hay rượu đều chứa cồn nên điều có hại. Rượu 
tác động lên não và tuỷ sống, làm giảm hoạt động 
của hệ thần kinh, làm giảm khả năng phán xét và 
tập trung. Rượu làm giãn các mạch máu ngoại biên, 
gây đỏ mặt, nóng mặt, mất đi nhiều nhiệt lượng, 
uống nhiều có thể viêm loét dạ dày, nôn ra máu. 
Rượu làm ức chế bài tiết ADH (nội tiết tố kháng lợi 
niệu), dẫn đến mắt nước. 


Về hoạt động tình dục đại văn hào Anh 
Sêchxpia có nhận xét nổi tiếng: Rượu kích thích nhu 
cầu nhưng lại đánh mắt khả năng thực hiện (!} 


Còn nhà thơ Bùi Ngọc Trình thì có hai câu thợ 

rất hay: 
Rượu nâng thơ, thơ nâng hồn 
Bao giờ hồn cạn thì chôn cái bình. 

Rất tiếc điều này không hợp với khoa học. Ở 
Vân Nam - Trung Quốc, nếu phát hiện lái xe có hơi 
rượu do kiểm tra bằng thiết bị thổi, thì sẽ cấm vĩnh 
viễn việc hành nghề lái xe. Thế mới thấy uống rượu 
rất nguy hiểm! 


209 


MỤC LỤC 


Chương I. Phương pháp tự coi nghiện thuốc lá 
A. Túc hat của thuấc lá 

L Thành phần, độc tính của thuốc lá 

TỊ, Mức độ nguy hiểm của khói thuộc 


1. Thuốc lá gây ra những tác hai gì? 


. Hút thuốc uà các bệnh ung thư 

, Hút thuốc uà các bênh hô hếp 

. Hút thuốc 0à các bệnh từn mạch 

- Nguy cơ bị cắt cuÝchi ở người hút thuốc lá 

- Nguy cơ mất trí nhớ ở tuổi trung niền 

, Hút thuốc làm giảm phản xạ ho ở nam giới 


h 


L Hút thuộc lá tăng nguy cơ bị đa xơ cứng 

. Hút thuốc lá gây loét uà thủng dạ dày, tá tràng 

. Hút thuốc ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, 
làm rồi loạn tình dục ở nam giới 

11. Sự nguy hiểm của thuốc lá đỗi uới phụ nữ uà trễ em 

B. Phương pháp tư cai nghiên 

. Lợi ích của uiệc cai thuốc lá? 

, Những thay đổi của cơ thể sau khi bỏ thuốc 

. Làm thế nào để bề thuốc lá 

. 7 uiệc cần làm khi muôn bộ thuốc lá 


~ 
 £@ ®& mm Ø Cá 8 G 


Đn#x Gà hồ 


- Những phương pháp nào giúp cai thuấc? 
. Thực hành bỏ thuốc lá chỉ trong 48 ~ 72 giờ 
, Bí quyết cai thuốc lá mà không tăng cân 


Es 


. Những loại thuốc hỗ trợ cai nghiện 
. Cơi thuốc lá bằng thuộc thay thễ nicotine 


{@ & m1 


sa 
= 


. Cai thuắc lá nào chiều uà tối hiệu quả hơn buổi sáng 


210 


10 
11 
14 
20 
25 
30 
33 
35 
36 
ä7 


39 
4I 
60 
60 
61 
66 
69 
71 
74 
8ã 
8ã 
88 


11. Cai thuộc lá bằng một ong 95 


19. Muỗn bỏ thuốc lá, chớ nên ăn cà chua 97 
13. Bò thuốc lá trước tuổi 35 để sông lâu hơn 98 
14. Người bỗ thuốc lá được 9 nữm sẽ bộ hát suốt đời — 99 
15. Một số thắc mắc uề uiệc cơi thuôc lá 100 


Chương II. Phương phúp tự cơi nghiện ma táy 104 
1 Túc hại của ma túy 104 
1. Lý do thanh thiếu niên sa uảo con đường nghiên ngập? 194 
2. Làm sao phát hiện sớm các dấu hiệu báo động 


uiệc trẻ bắt đầu đến uới ma túy 106 
3. Ma túy tác hại ra sao? 11Ộ 
4. Ma túy làm tổn thương tế bào thần kinh 

tạo sự thích thú 113 
1L Phương pháp tự cai nghiện 114 
1. Làm thê nào để cai nghiên 114 
2. Tấn công uào não để cai nghiện ma túy 117 
3. Cai nghiên bằng châm cứu 195 
4, Túc dụng của laser đối uới người cai nghiện mạ túy 131 
5. Các loại thuốc hỗ trợ cai nghiện 134 
6. Cai nghiên ma túy bằng liệu pháp tâm lý 136 
?. Cai nghiên ma túy uà quản lý sau cai nghiện 142 
8. Làm thê nào để tránh tái nghiện? l1ŠT 
9. hàm thê nào để phòng tránh nghiện? 159 
Chương IIL Phương pháp tự cai nghiện rượu 163 
1. Đấu hiệu nghiên rượu 163 
3. Túc hại của rượu dỗi uới sức khỏe 164 
3. Các biên pháp từ bỏ rượu 178 
4. Phải làm gì để con cái không nghiện rượu? 180 
8. Những điều bạn cần biết để tránh xa rượu 192 


211 


NHÀ XUẤT BẢN THANH NIÊN 
62 đà Triều, Hà Nội 
;ĐĨT: (04) 9430291 - 8998413 * Fax: (04) 9436094 
#70 Nguyễn Đình Chiểu, q93, TP. Hò Chí Minh 
ĐT: (08) 8999362 





Phương pháp tự cai nghiện 
KIM ANH 


biên soạn 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
MAI THỜI CHÍNH 
Chịu trách nhiệm bản thảo 
PHẠM ĐÚC 


Điền tân: Lê Hùng - Việt Quỳnh 
Vẽ bìa: Trọng Kiên 
Sửa bản in: Túc giả 





In 1.000 cuốn, khổ 13 x 19 cm lại Công ty In Khoa học Ký thuật 
101A Nguyễn Khuyến - Đống Đa - Hà Nội, 
Số ín; 222. Giấy phép xuất bản số: 60/445 CXB cấp ngày 01/3/2005. 


In xongvà nộp lưu chiểu quý lii năm 2005, 


| _Ì 
PhutẨt nhi - 
\IICaiIlJiiiện 





liiliun 


